Thích Thái Hòa 


KINH PHÁP HOA 
TLNH YÊU 


CHÙA PHƯỚC DUYÊN - HUÉ, 
2007 - 2551 


Chứng minh: 
HT. Thích Huyền Quang 


MỤC LỤC 


ID TT TT T601 516 06 049050 0 1A ch 0000) HC tấn c3 hà bê 0 đ021) tra là ca day 4 
CHƯƠNGLI - Ý NGHĨA ĐÈ KINH PHÁP HOA............................ 8 
CHƯƠNG II - NHỮNG ĐẶC ĐIÉM..................................--2-ccccceccee 20 


CHƯƠNG II - CHỦ YÉU, BỒ CỤC VÀ NỘI DUNG 


CHƯƠNG]V - LỊCH SỬ PHÁT TRIÊN KINH PHÁP HOA.... 138 


4 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


LỜI THƯA 


Khi mới xuất gia hành điệu vào tuổi để chỏm, đứng hầu 
bên Thây, nghe Thây tôi giảng những điều căn bản về đức 
tin Pháp Hoa cho nhóm hướng thiện bác Siêu, hay cho 
những vị cư sĩ, mặc dù bấy giờ tôi nghe chẳng hiểu gì, 
nhưng không biết vì sao trong lòng lại thích kinh ấy và đã 


tụng đọc kinh ấy từ khi mới làm chú Sa-di. 


Sau năm 75, tôi đã có cơ duyên học kinh Pháp Hoa với Hòa 
thượng Thích Đôn Hậu tại Phật Học Viện Báo Quốc và chùa 
Linh Mụ; lại tiếp tục được học kinh nây với Hòa thượng 
Thích Thiện Siêu trong khóa Phật học 1980 - 1984, tại Tu 
Viện Quảng Hương Già Lam, Sải Gòn, do Hòa thượng 
Thích Trí Thủ làm Giám Viện. 


Năm 1990, do khuyến khích của chư Tôn đức tại Cố Đô 
Huế, tôi đã nhận trách nhiệm giảng dạy kinh Pháp Hoa tại 
Phật Học Viện Báo Quốc cho Tăng Ni, tại chùa Phước 
Duyên - Huế cho hàng cư sĩ vào mỗi buổi sáng chủ nhật, 


và cùng với chư Tăng phân chia nhau giảng dạy kinh Pháp 


Thích Thái Hòa 5 


Hoa vào mỗi buổi sáng chủ nhật tại chùa Từ Đàm cho 
hàng cư sĩ. Cũng trong những năm thập niên 90, tôi lại 
nhận trách nhiệm giảng dạy kinh Pháp Hoa cho các Tăng 
sinh tại Tổ Đình Từ Hiếu, Thuyền Lâm và sau những năm 
2000, tôi lại còn giảng dạy kinh ấy cho các Khóa học bậc 
Lực của các huynh trưởng GĐPT tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 


Vì do những cơ duyên như vậy, nên tôi đã nghiên cứu, thọ 
trì, đọc tụng kinh Pháp Hoa và biên soạn thành giáo trình 
để giảng dạy, nhằm báo ân Phật, Tổ, Thầy, bạn, cha mẹ và 


chúng sanh. 


Tập giáo trình nây, tôi đã trình lên Hòa thượng Thích 
Huyền Quang, khi Ngài còn ở chùa Quang Phước, huyện 
Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi và cầu xin Ngài chứng 
minh. Bấy giờ, không những Ngài hoan hỷ mà còn có 
những lời khích lệ, sách tấn và chỉ dạy những điều then 


chôt nữa. 


Dù đã được chư Tôn đức giáo dục và chỉ dạy, những điều 
tinh yếu của kinh và sách tấn, khích lệ, cùng với tự thân nỗ 


lực ngày đêm học hỏi, nghiên cứu, ngẫm nghĩ không 


6 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


ngừng, nhưng do đức bạc, tài hèn không thể nào lãnh hội 
hết Diệu pháp của Phật, ý chỉ của Kinh và những giáo chỉ 
của Thây, vì vậy mà trong tập này không sao tránh khỏi 
thiếu sót. 

Thiếu sót là do sự kém cỏi của tôi, mà nếu trong tập nầy 
có gì đáng quí là do công lao và ân đức của tất cả. 

Vậy, trong tập này, nếu có gì thiếu sót, kính mong chư tôn 
đức từ bị chỉ giáo. 


Chùa Phước Duyên - Huế, 
Ngày 22-10-2007 
Tỷ Kheo Thích Thái Hòa 


8 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


CHƯƠNG I 


Ý NGHĨA ĐÈ KINH PHÁP HOA 


Đề kinh Pháp Hoa, tiếng Phạn là #œz#@efzgm = 


SaddharmapundarTkasitram. 


ws = Sad, đi từ động từ #q = Sat, có nghĩa là hiện thực, 
đích thực, thực tiễn, chân thực, vi diệu, điều không thể 
diễn tả được,... a = Sad, ngài Pháp Hộ, năm 286 TL, địch 
là chánh", ngài La Thập, năm 406, dịch là diệu.” 


trì = Dharma, đi từ động từ # = dhr, có nghĩa là bảo toàn, 
duy trì, làm cho hiện hữu, sắp xếp, làm cho có trật tự, duy 
trì để hiện hữu,... Do đi từ động gốc như vậy, nên Pháp 
hay dharma có nghĩa là nguyên tắc hay nguyên lý tồn 


tại,... Các Hán bản đều dịch là pháp. 


qwsậ% = Pundarika, có nghĩa là hoa sen trắng. Ngài Pháp 
Hộ, năm 265 TL, phiên âm là Phân-đà-ly và năm 286 TL, 





' Chánh Pháp Hoa Kinh, Pháp Hộ, tr 63, Đại Chính 9 
$ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, La Thập, tr 01, Đại Chính 9 


Thích Thái Hòa 9 


dịch là hoa. Ngài La Thập, năm 406 TL, Cấp Đa và Xà- 
na-khuất-đa, năm 601 TL, đều dịch là liên hoa. Ngài 
Tăng Duệ là một trong bốn vị đại đệ tử xuất chúng của 
ngài La Thập giải thích rằng, hoa sen là loài hoa đặc biệt 
hơn hết thảy các loài hoa. Và hoa đúng độ nở, gọi là 
Phân-đà-lợi. Hoa sen chưa nở là dụ cho nhị thừa đạo; nở 
ra mà đã rụng là dụ cho Niết bàn và hoa đang đúng độ nở 


là dụ cho kinh này." 


Theo Không Hải, Phân-đà-lợi là loài hoa sen có trăm lá 
thuận theo nhau, mỗi lá sen đều tiếp nối nhau hoàn chỉnh 
khả ái, lá ngoài cực trắng, dần dần vào phía bên trong có 
màu vàng nhạt, hương của hoa sen nây thơm cực kỳ đặc 
biệt. Xưa vua Lưu Ly hại con gái dòng họ Thích, ngài Đại 
Ca Diếp lấy hoa sen nây trong hồ A-nậu-đạt rây nước tám 
công đức vào thân tâm người nữ khiến cho họ liền được an 


lạc, khi sanh mạng kết thúc liền được sanh thiên. 


Nhơn rây nước hồ lên đầu hoa liền thành chủng tử, hoa ấy 


ngày nay vẫn còn. Hoa đẹp và lớn, thăng hơn một thước, 


: Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Hậu Tự, Tăng Duệ, tr 62a, Đại Chính 9 


10 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


nên hoa sen loại Ấy, gọi là Phân-đà-lợi.! 


Vậy, aafquslz = Saddharmapundarika, có nghĩa là Pháp 
đích thực, Pháp hiện thực, Pháp thuần khiết, Pháp nguyên 
vẹn, Pháp không thể diễn tả, Pháp vi diệu,... Pháp ấy ví 


như hoa sen trắng. 


Kinh Pháp Hoa là kinh nói về Pháp đích thực, Pháp hiện 
thực, Pháp chính xác của chư Phật, nên ngài Pháp Hộ dịch 
qaftrsìzgaq = SaddharmapundarTkasitram là Chánh Pháp 
Hoa Kinh.” 


Kinh Pháp Hoa là kinh nói về Pháp chân thực, hiện thực, 
vi diệu, nguyên vẹn của chư Phật, ví như hoa sen, nên ngài 


La Thập dịch là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Ề 


Tại sao, ở kinh nầy, đức Phật dùng hoa sen để ví dụ cho 
Pháp? Vì đối tượng nghe kinh này là hàng Thanh văn, tức 


là những vị tu tập chưa chứng nhập được Pháp Niết bàn 





* Pháp Hoa Kinh Khai Đề, Nhật Bản, Không Hải soạn, tr 173ab, Đại 
Chính 56 


” Chánh Pháp Hoa Kinh, Pháp Hộ, tr 63, Đại Chính 9 
° Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, La Thập, Đại Chính 9, 01 


Thích Thái Hòa II 


tuyệt đối, nên đức Phật muốn dẫn dắt những vị này đi đến 
Niết bàn tuyệt đối ấy, vì vậy ở kinh nầy, đức Phật đã sử 
dụng nhiều ví dụ để dụ cho Pháp, khiến cho các đối tượng 
nghe Pháp nương vào các ví dụ mà thâm nhập và thể 


chứng được Pháp thân chân thực. 


Trong tất cả các ví dụ ấy, hoa sen trăng là ví dụ rốt ráo, 
xuyên suốt, nguyên vẹn và thuần khiết cho Pháp mà đức 
Phật hiển thị ở trong kinh nầy. Hoa sen trắng là dụ cho 
Nhất thừa, Pháp thân chân thực hay Phật tính nơi hết thảy 


chúng sanh vậy. 


Lại nữa, hoa sen được sử dụng đê ân dụ cho kinh nây, vì 


nó có những đặc điêm như sau: 


1. Có hoa là có gương: Hoa sen, hễ khi có hoa là liền có 
gương. Đây là dụ cho nhân quả đồng thời của kinh Pháp 
Hoa. Việc Long nữ hiến châu và liền thành Phật ở phẩm 


Đề-Bà-Đạt-Đa' là hiển thị cho đặc điểm nây. 


Lại nữa, nhân quả đồng thời là dụ cho phương tiện và cứu 


” Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tr 35c, Đại Chính 9 


12 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


cánh, bản môn và tích môn, lý và sự, trí và bi, quyền và 
thực, đốn và tiệm, được trình bày ở trong kinh Pháp Hoa là 
bất nhị. Nghĩa là chúng đồng thời có mặt trong nhau, 


không tách rời nhau. 


2. Ở trong bùn không ô nhiễm: Hoa sen có đặc điểm ở 
trong bùn không ô nhiễm. Kinh Pháp Hoa đã sử dụng đặc 
tính nây của hoa sen để dụ cho Phật tính. Phật tính của hết 
thảy chúng sanh tuy ở trong phiền não, nhưng không bị ô 
nhiễm. Việc Đề-Bà-Đạt-Đa phạm tội ngũ nghịch, đọa vô 
gián địa ngục, nhưng Phật tính nơi ông vẫn không mất, hễ 
hội đủ nhân duyên thì Phật tính nơi ông vẫn hiển lộ, nên 
ông đã được đức Phật thọ ký thành Phật trong tương lai và 
ở phẩm Đà-La-Ni, loài quỷ nữ do nhiều đời tạo ác nghiệp 
nên đã đọa vào quý đạo, nhưng Phật tính nơi họ không mắt, 
hễ hội đủ nhân duyên thì Phật tính hiển lộ, vì vậy khi nghe 
kinh Pháp Hoa, Phật tính nơi họ liền sinh khởi và họ đã 
phát tâm hộ trì kinh Pháp Hoa là hiển thị đặc điểm này. 


3. Hoa và cọng tách riêng với lá: Hoa sen có đặc tính hoa 
và cọng tách riêng với lá. Kinh Pháp Hoa đã sử dụng đặc 


tính nầy của hoa sen để ấn dụ rằng, tam thừa là Thanh văn 


Thích Thái Hòa 13 


thừa, Duyên giác thừa, Bồ tát thừa đều từ nơi Nhất thừa mà 
biểu hiện, nhưng trong đó, Nhất thừa hay Phật thừa là tối 
thượng. Việc năm ngàn người, vì tâm tăng thượng mạn, bỏ 


đương hội Pháp Hoa lui về là hiển thị cho đặc điểm nây. 


4. Ong và bướm không thể hút nhụy: Do hoa sen có đặc 
tính này, nên kinh Pháp Hoa đã dùng đặc tính này đề ấn dụ 
rằng, đối với Diệu pháp, thì hết thảy chúng sanh đều có, 
nhưng chúng sanh, vì tâm tăng thượng mạnŸ, vì tâm tham 
dục, vì tâm tà kiến, vì tâm bé nhỏ, nên không tiếp nhận được 
Diệu pháp. Những người đi nửa đường muốn trở quay về ở 


trong phẩm Hóa thành dụ là hiển thị cho đặc điểm này. 


5. Không bị sử dụng để trang điểm: Do hoa sen có đặc 
tính nây, nên kinh Pháp Hoa đã dùng đặc tính ấy đề ân dụ 
rằng, những kẻ tiểu tâm, tà trí, buông lung theo các dục thì 
không thê sử dụng được Diệu pháp đề làm việc phi pháp, 
không thể lợi dụng Chánh pháp để hành hoạt tà pháp. 


Người say quên hạt minh châu trong chéo áo của phẩm 


$ Tăng thượng mạn: Phạn văn là adhimana. Tâm kiêu mạn, chưa 
chứng đắc quả vị hoặc trí đức thực sự mà tự nhận rằng, mình đã kinh 
qua và chứng đắc (Phật Quang Đại Từ Điền 6, tr 5812b). 


14 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 
Năm trăm đệ tử thọ ký là hiển thị cho đặc điểm nầy. 


6. Hoa nở sen hiện: Do hoa sen có đặc tính này, nên kinh 
Pháp Hoa đã sử dụng đặc tính này để ân dụ rằng, ở trong 
Diệu pháp có Thực pháp và Quyền pháp, ở trong đức Phật 
lịch sử có đức Phật siêu lịch sử, ở trong thiên bách ức Hóa 
thân của Phật Thích Ca đều có Pháp thân không sanh diệt 


cũng như Báo thân thanh tịnh và thường trú của Ngài. 


Quyền Pháp là pháp phương tiện. Đức Phật đã sử dụng 
Pháp nây, tùy theo căn cơ, hoản cảnh, trình độ của chúng 
sanh, mà Ngài vận dụng để thuyết Pháp thích ứng, nhằm 
khai, thị, ngộ, nhập Phật tri kiến cho chúng sanh, khiến 
cho hết thảy chúng sanh, dù đang ở vào vị trí nào, hoàn 
cảnh nảo, trình độ nào cũng đều có thể ngộ, nhập được 


Phật tri kiến. 


Thực Pháp là Thực pháp của Pháp Hoa, là đệ nhất nghĩa 
chân thực. Pháp ấy là mục tiêu của Phật ra đời giáo hóa 
chúng sanh. Và là điểm đồng qui từ mọi phương tiện giáo 


hóa của Phật. 


Đức Phật lịch sử là đức Phật ra đời cách đây hơn hai mươi 


sáu thế kỷ ở Népal Ấn Độ giáo hóa chúng sanh và đã nói 


Thích Thái Hòa H„ 


kinh Pháp Hoa trên đỉnh Linh Sơn như ở phẩm Phương 
tiện của kinh nây đã trình bày. Đức Phật siêu lịch sử là đức 
Phật siêu việt thời gian như phẩm Hiện Bảo Tháp và phẩm 


Như Lai Thọ Lượng của kinh nây đã mô tả. 


Do những đặc điêm thâm diệu của kinh như vậy, nên đặc 
điêm hoa nở sen hiện của hoa sen được sử dụng đê nói lên 


những điểm thâm diệu mà thực tiễn của kinh này. 


7. Hoa rụng sen thành: Với đặc điểm nầy của hoa sen, 
được sử dụng để ví dụ cho thời kỳ giáo hóa hàng đệ tử 
Thanh văn của Phật đã đến chỗ thuần thục rồi, nên Ngài 
không giảng dạy cho họ những kinh điển dưới mức Pháp 
Hoa mà phải giảng dạy kinh Pháp Hoa và thọ ký cho họ 
thành Phật trong tương lai. Đây gọi là thời kỳ đức Phật 
thuyết Pháp có nội dung phế quyền hiên thực, nghĩa là phế 
bỏ pháp phương tiện mà chỉ thắng pháp cứu cánh cho hàng 
thính chúng Thanh văn. Ví như hoa rụng thì sen thành. 
Việc các vị Bồ tát từ lòng đất vọt lên ở phẩm Tòng địa 
dõng xuất và việc Long nữ hiến châu ở phẩm Đề-Bà-Đạt- 


Đa là hiền thị cho đặc điểm này. 


Đề kinh Pháp Hoa bao gồm cả Pháp và dụ một cách thực 


tiễn và sâu xa như vậy, nên ngài Nhật Liên Đại Sư (1222 - 


l6 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


1282), Tổ sư của Pháp Hoa Tông Nhật Bản dạy rằng: “Chỉ 
cần thọ trì, đọc tụng đề kinh Pháp Hoa là có đủ nhân 
duyên đề thành Phật”. 


Theo Hám Sơn - Đức Thanh Đại Sư (1546 - 1623), đời 
Minh, đề kinh Pháp Hoa là chỉ thắng Nhất chơn pháp giới 
của kho tàng tâm Như Lai. Và dùng ý nghĩa ấy mà lập tên 
vậy. Đại Sư còn giải thích, tâm cảnh không hai, thuần là nhất 
chơn, nên gọi là Diệu pháp. Nhưng, hết thảy chúng sanh ở 
trong Diệu pháp mà mê, nên gọi là “tạng thức”. Ở nơi “tạng 
thức” mà chư Phật giác ngộ, gọi là “Như Như Lai tạng”. Y 


vào nhất tâm mà kiến lập “Pháp giới liên hoa tạng”. 


Do đó, chơn vọng xuyên suốt, nhiễm tịnh dung thông, 


nhân quả đồng thời, thỉ chung đồng một ngăn mé. 


Vì vậy, nếu ước theo dụ, thì lấy hoa sen làm biểu tượng, 
nhưng nếu ước theo pháp, thì chỉ thắng bản thể giác ngộ 
của tâm (Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa). 


Theo Thanh Đàm Đại Sư triều Gia Long, thì Diệu pháp là chỉ 
cho Thực pháp. Pháp là tâm xưa nay thanh tịnh. Tâm ấy xưa 
nay không sinh, không diệt, không nhớp, không sạch, không 


thêm, không bớt, tại phiền não không loạn động, tại trần lao 


Thích Thái Hòa 17 
không ô nhiễm, nên gọi là tâm xưa nay thanh tịnh vậy. 


Lại nữa, tâm ấy là bản nguyên của chư Phật, là Phật tánh 
của chúng sanh. Tròn đồng thái hư, rộng lớn không ngăn 
mé. Linh linh, lặng lặng, suốt xưa, suốt nay, yên yên, lắng 
lắng, chính là không, chính là sắc, không thể dùng tâm 


thức suy lường, phân biệt mà có thể biết được. 


Đức Thế Tôn, vì muốn đem một việc lớn là “đại tâm” nây, 
mà trao phó cho hàng Bồ tát, tạo thành nhân địa của tâm, 
làm gôc tu nhân, sau đó mới thành tựu quả địa tu chứng, 


nên gọi là Diệu pháp. 


Lại nữa, Diệu pháp là tùy theo tác dụng mà thiết lập vô 
lượng tên gọi khác nhau như: Đại sự nhân duyên; Phật tri 


kiến đạo; Cứu cánh Phật tuệ; Nhất thiết chủng trí. 


Liên hoa là thí dụ. Lấy trong sạch không ô nhiễm làm 
nghĩa. Tất cả thế gian không kham nhận tâm thanh tịnh ấy, 
nên kinh lấy hoa sen mà dụ cho tâm ấy. Hoa sen sinh ra ở 
trong bùn nước, nhưng không bị bùn nước làm cho ô 
nhiễm, cũng như tâm ở trong trần lao mà không bị trần lao 


làm mê hoặc. 


18 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Tuy nhiên, tâm không có hình tướng, nhưng hoa lại có 
xanh vàng. Do nhân nơi hoa mà rõ được cái thấy. Nhân 
nơi cái thấy mà biết hoa. Sắc tướng của hoa là vô tình. Cái 
thấy, cái biết thuộc về tâm chân thực. Chỉ cần không vọng 


khởi phân biệt, thì vạn vật và ta vốn là như như.” 


Tóm lại, đề kinh đã dùng hoa sen để ví dụ cho Diệu pháp. 
Diệu pháp chính là nhất thừa và nhất thừa là Phật tính. Phật 
tính là tính giác ngộ vốn có nơi hết thảy chúng sanh. Tuy, 
chúng sanh đang bị trôi lăn trong bùn lầy sanh tử, nhưng 
Phật tính nơi họ không những không mắt, mà còn không bị 
ô nhiễm, hễ đủ duyên thì Phật tính ấy sẽ khởi sinh và tựu 
thành quả vị giác ngộ. Cũng vậy, ví như hoa sen, tuy bị 
chìm ngập ở trong nước bùn, nhưng đủ duyên và đúng thời, 


nó sẽ nở ra hương thơm thanh khiết, vô nhiễm. 


Do đó, đề kinh đã dùng hoa sen để ví dụ cho đạo lý nhất 
thừa hay Phật tính vậy. 


Lại nữa, theo Pháp Hoa Kinh Khai Đề, Diệu Pháp Liên 
Hoa là mật hiệu của Quán Tự Tại Vương, danh hiệu Phật 


nầy cũng còn gọi là Vô Lượng Thọ, hiện đã thành Phật ở 


? Pháp Hoa Đề Cương, Thanh Đàm, Việt Nam Phật Điền Tòng San 


Thích Thái Hòa 19 


nơi quốc độ Tịnh Diệu. Nhưng, khi lưu lại ở thế giới tạp 
nhiễm đầy năm sự dơ bân, làm vị Bồ tát Quán Tự Tại với 
tên Nhất Thiết Pháp Bình Đẳng Quán Tự Tại Trí Ấn. 


Nếu có những ai nghe được lý thú nầy, mà thọ trì, đọc 
tụng, tác ý, tư duy, thì cho đù người ấy đang ở trong thế 
giới của các dục, nhưng ví như hoa sen, ở trong trần cấu 
mà không bị khách trần làm cho ô nhiễm, người ấy có thê 


nhanh chóng thành tựu quả vị Vô thượng Bồ đề. 


Và lại nữa, Diệu Pháp Liên Hoa là bản thể của thế giới 
Liên Hoa Đài Tạng, là Thường Tâm Bản Địa của đức Phật 
Tỳ Lô Giá Na. '° 


Như vậy, đề kinh không những chỉ dùng hoa sen dụ cho 
Pháp mà còn dùng hoa sen đề dụ cho tên gọi của hạnh tu 


và bản thể của Pháp chứng ngộ nữa. 





'° Pháp Hoa Kinh Khai Đề, Không Hải, Nhật Bản, tr173bc, Đại Chính 56. 


- y Lô Giá Na: Phạn là Vairocana. Phiên âm là Tỳ Lô Giá Na, Tỳ 
Lâu Giá Na, Tỳ Lô Chiết Na,... Dịch ý là Biến nhất thế xứ; nghĩa là 
có mặt khắp mọi nơi; hoặc dịch là Quang minh biến chiếu, nghĩa là 
ánh sáng soi chiếu cùng khắp; Đại nhật biến chiếu, nghĩa là mặt trời 
vĩ đại soi chiếu cùng khắp,... Như vậy, Tỳ Lô Giá Na, nghĩa là thân 
trí tuệ của Phật soi sáng cùng khắp, không có bất cứ sự chướng ngại 
nào, đối với sự và lý ở trong pháp giới (Phật Quang Đại Từ Điển 4, tr 
3858, 3850). 


20 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


CHƯƠNG II 


NHỮNG ĐẶC ĐIÊM 


Kinh Pháp Hoa xuất hiện trong Tam tạng giáo điển Phật 
giáo ngoài những điểm chung, kinh còn có những điểm 
độc đáo cho chính mình, nên khiến kinh không phải chỉ là 


Pháp mà còn là Diệu Pháp. 

Những điểm độc đáo và đặc biệt của kinh Pháp Hoa như sau: 
1. Phật 

Phật có đầy đủ cả ba thân. 


e Phật pháp thân: Phật lấy Pháp làm thân. Pháp đây là 
bản thể tịch diệt của vạn hữu. Bản thể ấy là thực tướng của 


các Pháp không có sinh diệt. 


Bản thể ấy là Niết bàn, là tâm chân thật tịch lặng suốt 


trong không sinh diệt. 


e Phật báo thân: Thân Phật do tu tập các pháp vô lậu 


như Giới, Định, Tuệ và thực hành Lục độ của Bồ tát 


Thích Thái Hòa 21 
không còn khởi niệm ngã và pháp hay phi ngã và phi pháp 
mà hình thành. 


Thân ấy, đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, 
tạo thành sắc thân của Phật. Sắc thân ây là sắc thân được 
tạo thành từ các pháp của tâm vô lậu, nên thọ mạng của 
Phật là vô lượng, không có bị hủy diệt bởi thời gian. Thân 
ấy luôn luôn hiện hữu, không nhập Niết bàn, bởi vì chính 


nó là Niệt bàn, nên không cân phải nhập. 


e Phật ứng thân: Là thân Phật ứng hiện theo bản hạnh để 
hoạt dụng hóa độ. Thân này do bản nguyện, nên Ngài 
mượn các pháp hữu vi mà tạo thành. Thân này có đến, có 
đi, có sanh, có diệt như tất cả thân của chúng sanh. Nhưng 
khác hắn với thân chúng sanh, là thân chúng sanh do 
nghiệp lực tạo nên, còn Phật ứng thân do bản nguyện mà 


thiết lập. 


Vì Ứng hóa thân là như vậy, nên Ứng hóa thân của Phật 
Thích Ca là thân thể lịch sử về con người, nên nó có hạn 


lượng về thời gian. 


Pháp thân, Báo thân, Ứng hóa thân ấy đều là thân của Phật 


22 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Thích Ca, nhưng trong đó độc đáo nhất là kinh Pháp Hoa 
cho rằng, Báo thân của Ngài là bất khả hoại, tồn tại và bất 
sinh diệt với mọi thời gian. 

Điều này kinh Pháp Hoa đã chỉ cho ta thấy, Báo thân của 


Phật do tâm vô lậu tạo thành. 


Tâm ây siêu việt mọi thời gian, nên thân ây cũng tôn tại 


đúng như thời gian của tâm ấy. 


Nên, Báo thân của Phật Thích Ca được trình bày ở kinh 


Pháp Hoa là Báo thân siêu việt. 
Đó là cách nhìn đặc biệt của Pháp Hoa về Phật thân. 


Phẩm Như Lai Thọ Lượng của kinh Pháp Hoa đã cho ta 


cách nhìn về Báo thân này. '' 


Ứng hóa thân được trình bày trong kinh Pháp Hoa là thân 
của đức Phật lịch sử, nhưng mục đích có mặt của thân ây 


trong thế gian, không gì khác là để “khai thị ngộ nhập tri 


'' Như Lai Thọ Lượng phẩm, Hán — La Thập, tr 42, Đại Chính 9 
- Tathagäyuspramanaparivartah - Buddhist Sanskrit Texts, No 6, 
P.189. 


Thích Thái Hòa 2 


kiến” của Phật cho chúng sanh, khiến chúng sanh ngộ 


nhập đúng như cái thấy, cái biết của Phật. 


Ứng thân ấy của Phật Thích Ca không phải chỉ có mặt ở 
đây mà có mặt khắp cả mọi nơi để thuyết giảng kinh Pháp 
Hoa, phẩm Phương Tiện và phẩm Hiện Bảo Tháp của 
kinh Pháp Hoa cho ta cách nhìn độc đáo và đặc biệt đối 


với tác dụng của Phật ứng hóa thân này. 


Lại nữa, kinh Pháp Hoa chỉ cho chúng ta thấy, tuệ giác của 
Phật là tuệ giác chứng nhập thực tướng của các pháp qua 
mười phạm trù gồm “như thị tánh, như thị thể, như thị 


tướng, như thị tác, như thị lực, như thị nhân,...”. 


Do chứng nhập thực tướng của các pháp qua mười phạm 
trù này, nên Ngài thành Bậc Vô Thượng Giác. 
Do đó, Báo thân của Ngài lúc nào và ở đâu cũng có, để 


chứng minh cho sự chứng ngộ tướng tịch diệt của các 





'* Phương Tiện phẩm, Hán — La Thập, tr 02, Đại Chính 9 

- Lysäya kalSlyaparivartah - Buddhist Sanskrit Texts, No 6, P.21. 

'3 Kiến Bảo Tháp phẩm, Hán — La Thập, tr 32, Đại Chính 9. 

- Stũpasamdar§anaparIvartah — Buddhist Sanskrit Texts, No 6, P.149. 


24 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 
pháp, là không sinh diệt và Ứng hóa thân của Ngài thì lúc 
nào và ở đâu cũng biểu hiện để giáo hóa chúng sanh, bằng 
vô số phương tiện thiện xảo, khiến tất cả đều thành tựu tuệ 
giác vô thượng là tuệ giác chứng nhập “chư pháp thực 


3>. Á 


tướng” ây. 


Bởi vậy, Phật qua cách nhìn của kinh Pháp Hoa hết sức 
đặc biệt và độc đáo so với các kinh khác, nên kinh Pháp 
Hoa đối với các kinh khác không phải chỉ là Pháp mà còn 
là Diệu pháp. Và Bậc chứng ngộ và tuyên bố pháp ấy cho 
mọi giới, không phải chỉ là Toàn Giác mà còn là Diệu 


Giác và Vô thượng giác. 


2. Pháp 
Pháp được kinh Pháp Hoa diễn đạt là Pháp Nhất thừa. 


Nhưng, Pháp Nhất thừa của Pháp Hoa không hề phủ nhận 
những Giáo pháp mà đức Phật diễn đạt và hướng dẫn đã 
được ghi lại ở trong các kinh điển Agãma và Nikãya như 
Vô thường, Khổ, Không, Vô ngã hay Vô thường, Khổ và 
Không hoặc là Vô thường (sarvasamskãra-anitya = chư 


hành vô thường), Vô ngã (sarvadharmanätman = chư pháp 


Thích Thái Hòa 2 


vô ngã), và Niết bàn (nirvänasantam = Niết bàn tịch tịnh) 
đã được các kinh điển Agãma và Nikãya đóng dấu ấn, gọi 
là “tam pháp ấn” hay “tứ pháp ấn”, tức là những dấu ấn 
của Chánh pháp, mà kinh Pháp Hoa chỉ đưa tất cả dấu ấn 


về với một dâu ấn duy nhất là “thực tướng ân”. 


Thực tướng ân là dầu ân của tướng chân thật. Dâu ân ây, 
ân rõ tuệ giác của Phật vào nơi thực tướng các pháp. 


Dâu ân ây, ân rõ các pháp là vô thường, khô, không, vô 


ngã chỉ có một, đó là “nhất thế pháp không”. '” 


Dâu ân ây, ân rõ sự giác ngộ của Phật duy nhật là “thực 


tướng không” hay “tịch tịnh Niết bàn”. 


Dấu ấn ấy, ấn rõ Báo thân của Phật không bị sinh diệt và 
không bị thời gian chỉ phối. Và Ứng hóa thân của Phật có 
mặt trong cuộc đời là chỉ cho chúng sanh thấy rõ thực 
tướng của các pháp, bằng tất cả phương tiện thiện xảo mà 


Ứng hóa thân đều có thể sử dụng. 





'* Phương Tiện phẩm, tr 8b, Đại Chính 9 
'” Pháp Sư phẩm, tr 3lc, Đại Chính 9 


26 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Như vậy, dấu ấn ấy, là ấn chứng mục đích duy nhất của 
Phật ra đời là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho chúng 


sanh, khiến cho họ thấy biết mà ngộ nhập. 


Lại nữa, Ba mươi bảy phẩm pháp trợ đạo trong Đạo đề của 
Tứ Diệu Đề là pháp hành căn bản để đoạn tận Tập đế, dứt 
sạch Khổ đề, chứng nhập Diệt đề. 


Diệt để là thực tướng tịch diệt của các pháp, là Niết bàn 


tuyệt đối của chư Phật. 


Nên, Ba mươi bảy phẩm pháp trợ đạo là pháp phương tiện 
của Niết bàn mà không phải là Niết bàn. Và chỉ có Phật mới 


chứng nhập Diệt đề hoàn toàn trong Niết bàn tuyệt đối. 


Bởi vậy, không có Niệt bàn nào chân thật ngoài Niệt bàn 
của Phật và không có trí tuệ nào là trí tuệ toàn giác ngoài 


trí tuệ của Phật. 


Do đó, đối với cách nhìn của Pháp Hoa, thì hàng Thanh 
văn chưa đạt tới sự chứng nghiệm Tứ Diệu Đề như sự 
chứng nghiệm của Phật, nên họ cần phải buông bỏ những 


gì mà họ cho rằng, họ đã chứng nghiệm Tứ Diệu Đề, để họ 


Thích Thái Hòa Só, 


đạt tới sự chứng nghiệm Tứ Diệu Đề như Phật và thê 


chứng Niết bàn tuyệt đối như Ngài. 


Đối với sự chứng nghiệm pháp Mười hai duyên khởi của 
hàng Duyên giác cũng vậy, họ phải buông bỏ cách nhìn 
pháp Mười hai duyên khởi theo cách nhìn của họ, để tiến 
tới cách nhìn thấy pháp Mười hai duyên khởi theo cách 
nhìn thấy của Phật, thì họ không những đoạn tận các chỉ 
phần Ái, Thủ, Hữu hay Vô Minh, Hành mà còn đoạn tận 


cứ địa chứa châp và huân luyện Vô minh nữa. 


Và chỉ có đạt tới Niết bàn tuyệt đối mới đoạn tận hết thảy 


các cứ địa cât chứa và huân luyện Vô minh ây. 


Nói tóm lại, hàng Duyên giác phải buông bỏ cách nhìn 
thấy Mười hai duyên khởi và đoạn tận các chi phần trong 
Mười hai duyên khởi của mình để đi tới cách nhìn thấy và 
cách đoạn tận các chi phần trong pháp Mười hai duyên 
khởi của Phật, để họ có cái nhìn thấy, cái biết của Phật và 


chứng nhập Niết bàn tuyệt đối như Ngài. 


Và đối với sự phát Bồ đề tâm thực hành Lục độ của Bồ 


tát cũng vậy. Họ phải buông bỏ hoàn toàn mọi ý tưởng 


28 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


về ngã và pháp, để đạt tới cái nhìn thấy tịch diệt hoàn 


toàn đôi với chúng. 


Thanh văn, Duyên giác và Bồ tát phải buông bỏ cái thấy 
pháp của mình mà phải tiến tới cách nhìn thấy pháp của 
Phật, phải buông bỏ cách chứng nhập Niết bàn theo cách 
chứng nhập của mình mà tiến tới cách chứng nhập Niết 


bàn của Phật. 

Như Kinh Pháp Hoa nói: 
“Chư Phật lưỡng túc tôn 
Trị pháp thường vô tánh 
Phát chủng tùng duyên khởi 
Thị cố thuyết Nhất thừa 
Thị pháp trụ, pháp vị 


Thé gian tướng thường trú... ”'5 


'* Phương Tiện phẩm, tr 9b, Đại Chính 9 


Thích Thái Hòa 29 
Nghĩa là: 


“Các Đắng Giác Ngộ đầy đủ trí và đức, biết rõ các pháp 
không có tự tánh, hạt giống Phật sinh khởi do duyên, nên 
Phật nói Nhất thừa. 


Và bản thê của các pháp vôn là thường trú và nguyên vỊ, 


tướng chân như của thế gian vốn thường trú”. 


Như vậy, kinh Pháp Hoa đã chỉ cho ta thấy, các pháp 
không có tự tánh, hạt giống Phật cũng sinh khởi do duyên 
và pháp chân như ở nơi vạn hữu không hề bị sinh diệt. 
Phật tính của hết thảy chúng sanh tuy ở trong sự luân 
chuyền của thế gian mà vẫn thường trú và Niết bàn có mặt 


thường trú ngay ở trong sinh tử. 


Nên, tuy Ứng hóa thân của Phật ở trong sinh tử với chúng 


sanh mà vẫn thường sống với pháp Niết bàn tịch tịnh. 


Pháp như vậy là pháp Nhất thừa. Và Nhất thừa như vậy là 
pháp Nhất thừa độc đáo và đặc biệt của Pháp Hoa so với 
pháp Nhất thừa được quảng diễn từ kinh Thắng Man, Bát 
Nhã và Hoa Nghiêm. 


30 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


3. Tăng 


Ở trong kinh Pháp Hoa, đức Phật nói Tăng là đoàn thê đệ 
tử của Ngài: “nội bí Bồ tát hạnh, ngoại hiện thị Thanh 


văn, thiểu dục yếm sinh tử, thật tự tịnh Phật độ ”.'” 


Nghĩa là bên trong của Tăng đoàn là nuôi dưỡng, giữ gìn 
hạnh của Bồ tát, nhưng bên ngoài biểu hiện hình thái của 
Thanh văn, ít có tham dục, nhàm chán sinh tử, mà thật ra 


tự thân là làm cho cõi Phật thanh tịnh. 


Nên, kinh Pháp Hoa không công nhận một đoàn thể Thanh 
văn đơn thuần là đệ tử của Phật, nếu có chăng chỉ là giả 
lập để giúp họ trở thành Bồ tát và giáo hóa cho họ pháp 
Nhất thừa, nhằm đưa họ đến địa vị Phật. 


Điều này, ta thấy đức Phật nói rõ qua thi kệ của phẩm 


Phương Tiện kinh Pháp Hoa như sau: 
“Quỷ vị chớ có nghĩ 


Ta là vua các Pháp 


' Ngũ Bách Đệ Tử Thọ Ký phẩm, tr 28a, Đại Chính 9 


Thích Thái Hòa 3l 


Nói cho đại chúng biết 
Chỉ dùng đạo Nhất thừa 
Giáo hóa các Bồ tát 


Không đệ tử Thanh văn `. 


(Nhữ đẳng vật hữu nghỉ 
Ngã vi chư Pháp vương 
Phổ cáo chư đại chúng 
Đản đĩ Nhất thừa đạo 
Giáo hóa chư Bồ tát 

Vô Thanh văn đệ tử). '” 


Nên, ở kinh Pháp Hoa, đức Phật khẳng định sự ra đời của 


Ngài có hai việc. 


'3 Phương Tiện phẩm, tr I0b, Đại Chính 9 


32 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 
Đối với Pháp, thì Ngài chỉ dạy pháp Nhất thừa, tức là Pháp 


làm Phật. 


Và đối với Tăng Thanh văn, thì Ngài phải giáo dục để họ 
đều trở thành Bồ tát, và dạy cho họ pháp Nhất thừa, rồi 
tuyên bố họ sẽ thành Phật. 


Điểm này, đức Phật đã nói với Tôn giả Xá Lợi Phất như sau: 
“Xá Lợi Phất nên biết 
Người căn chậm, trí nhỏ 
Chấp tướng và kiêu mạn 


Pháp này không thể tin. 


Ta nay vui, vô úy 
Ở trong các Bồ tát 
Thắng thắn bỏ phương tiện 


Chỉ nói đạo Vô thượng. 


Bồ tát nghe Pháp ấy 


Lưới nghỉ đêu trừ diệt 


Thích Thái Hòa 3Ó 
Ngàn hai trăm La Hán 


Chắc chắn sẽ làm Phật. 


Như chư Phật ba đời 
Theo nghỉ thức thuyết Pháp 
Ta nay cũng như vậy 


Thuyết Pháp đều giống nhau ”.'° 


Chính điểm này là điểm then chốt của kinh Pháp Hoa, và 


là cách nhìn đặc biệt và độc đáo về Tăng của Pháp Hoa. 


Cũng chính điểm này mà các nhà Phật học Pháp Hoa, gọi 
là “phế quyên hiển thực”. Nghĩa là bỏ Quyên trí mà hiển 
thị Thật trí; bỏ Quyền pháp mà hiển thị Thật pháp; bỏ 


phương tiện mà hiển thị cứu cánh. 


Và cũng chính điểm này, Tôn giả Xá Lợi Phát, Bậc thượng 
căn, thượng trí của hàng Thanh văn đã lãnh hội và tin 


tưởng, nên đã phát biểu với đức Phật rằng: 
“Bạch Thể Tôn! Con từ xưa đến nay, suốt ngày và đêm 


' Phương Tiện phẩm, tr 10a,Đại Chính 9 


34 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


luôn luôn tự trách. 


Nhưng, ngày nay từ đức Thể Tôn, con được Pháp chưa từng 
có, nên nay mọi nghỉ ngở của con đoạn sạch, thân và tâm 


của con thư thái, tự nhiên và ổn định một cách thích thú. 


Ngày nay con mới biết rằng, con là con đích thực của 
Phật, sinh ra từ sự giáo huấn của Ngài, sinh ra từ Pháp 
chuyển hóa của Ngài, thừa hưởng được gia tài chính Pháp 


` 312/7) 
của Phật `. 


Ngay sau đó, Tôn giả Xá Lợi Phất đã được đức Phật thọ 
ký thành Phật. 


Và ở phẩm Tín Giải”, các vị Thanh văn như các Tôn giả 
Tu Bồ Đề, Ca Chiên Diên, Đại Ca Diếp, Mục Kiền Liên 
cũng đã trình bảy sự lãnh hội pháp Nhất thừa của mình lên 


đức Phật. 


Đề chứng minh cho sự lãnh hội và tin tưởng ấy, các Tôn 


giả đã kế cho Thế Tôn nghe câu chuyện trưởng giả và 





? Thí Dụ phẩm, tr 10c, Đại Chính 9 
?! Tín Giải phẩm, tr 16, Đại Chính 9 


Thích Thái Hòa ĐỘ 


cùng tử, để minh họa cho tâm từ bi của Phật, hạnh 
nguyện giáo hóa của Phật và trí tuệ phương tiện thiện xảo 
của Ngài đối với việc giáo hóa hàng Thanh văn. Và hàng 
Thanh văn cho dù những vị thông minh, những vị tu tập 
giỏi đã hoản thành tuệ giác vô học của Thanh văn, hay 
chưa hoản thành tuệ giác ấy, rồi đức Phật cũng thương, 
tìm đủ mọi cách đìu dắt phát triển thành tâm Bồ tát, giáo 


hóa cho pháp Nhất thừa và rồi sẽ thọ ký thành Phật. 


Nên, sau đó đức Phật đã thọ ký cho các Tôn giả này đều 


thành Phật trong tương lai. 


Và không những các đại Tỷ khưu Tăng Thanh văn được 
thọ ký thành Phật, mà các Tỷ khưu đã hoàn thành tuệ giác 
vô lậu của Thanh văn và chưa hoàn thành tuệ giác ấy, 


cũng đều được đức Phật thọ ký thành Phật.“^ 


Chúng Thanh văn thuộc Tỷ khưu ni, như bà Đại Ái Đạo 
(Ma Ha Bà Xà Bà Đề), bà Pháp Dự (Da Du Đà La) cũng 
đều được đức Phật thọ ký thành Phật.” 





? Thọ Ký phẩm, tr 20, Đại Chính 9.. 
?® Ngũ Bách Đệ Tử Thọ Ký phẩm, tr 27, Đại Chính 9 


36 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Như vậy, hàng Thanh văn Tăng là đối tượng đặc biệt và là 
đối tượng chủ yếu mà kinh Pháp Hoa nhắm tới đề chuyển 
hóa, khiến tất cả hai bộ đại Tăng của Thanh văn đều trở 
thành Bồ tát Tăng, tu học pháp Nhất thừa và đều sẽ thành 


Phật trong tương lai. 


Do đó, đây là điểm độc đáo và đặc biệt vê cách nhìn nhận 


Tăng của Pháp Hoa. 


Và đối với các Tỷ khưu tăng có hạnh nguyện sống độc cư 
để quán chiếu sâu vào pháp Mười hai duyên khởi, thấy lưu 
chuyên của Mười hai duyên khởi là Khổ đề và Tập đề và 
thấy rõ sự hoàn diệt của Mười hai duyên khởi là Diệt đế và 
Đạo đế mà đoạn tận Ái, Thủ, Hữu, đoạn tận Vô Minh, 
Hành, hưởng thụ đời sống tịch lạc độc cư trong hiện thế, 
đối với những vị Thanh văn có chủng tính Duyên giác như 
thế, đức Phật cũng sử dụng phương tiện thiện xảo để giúp 
họ tiến lên Bồ tát thừa trở thành Bồ tát Tăng, rồi dạy cho 


họ pháp Nhất thừa và sẽ thọ ký cho họ thành Phật. 


Như vậy, bằng mọi phương tiện, đức Phật đã chuyên vận 


Thọ Học Vô Học Nhân Ký phẩm, tr 29, Đại Chính 9 


Thích Thái Hòa 2, 


giáo đoàn Tăng có nội dung Thanh văn và Duyên giác trở 
thành giáo đoàn có nội dung của Bồ tát Tăng, và từ giáo 
đoàn Bồ tát Tăng này, đức Phật dạy cho pháp Nhất thừa 
và thọ ký cho tất cả thành Phật. 


Ở điểm độc đáo và đặc biệt này, các nhà Phật học Pháp 
Hoa, gọi là “hội tam quy nhất”. Nghĩa là chuyển hóa và 
thống nhất cả ba thừa gồm Thanh văn, Duyên giác và Bồ 
tát thừa thành một thừa duy nhất, gọi là Nhất thừa hay 
Phật thừa. 


Nên, Tăng qua cách nhìn của kinh Pháp Hoa là giáo đoản 


có nội dung của Bô tát. 


Do đó, giáo đoàn ấy, có khả năng làm chỗ nương tựa cho 
tất cả mọi giới trong thế gian, có khả năng giữ gìn Chánh 


pháp, khiến cho hạt giống Phật Pháp không bị chìm mắt. 


Và giáo đoàn Tăng như vậy, không những có khả năng gìn 
giữ mà còn có khả năng tuyên dương Diệu pháp đên mọi 
giới không những thê gian, mà còn cả các giới xuât thê 


gian nữa. 


38 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 
4. Tin và hiểu 


Tuệ giác Pháp Hoa là tuệ giác thấy và biết rõ hết thảy 
chúng sanh đều có Phật tính và đều có khả năng thành 


Phật nêu có điêu kiện tác động và yêm trợ. 


Nên, đức tin Pháp Hoa là đức tin sinh khởi từ tuệ giác ấy 


Và của tuệ giác ây. 


Do đó, Pháp Hoa tin rằng, hết thảy chúng sanh đều có Phật 
tính và đều có khả năng thành Phật. 


Với tuệ giác và đức tin ấy, nên Pháp Hoa tin rằng A La 
Hán đồng có Phật tính như Phật và sẽ thành Phật là vấn đề 


Z + :Ä.. 24 
đề hiệu. 


Đức tin Pháp Hoa không dừng lại ngang đó mà còn đi tới 
rộng lớn và sâu sắc hơn. Pháp Hoa còn tin rằng, Phật tính 
không có đối lập và không còn nằm trong hạn hữu của giới 


tính hay chủng loại. 


Nên, ngay cả con người tạo tội ngũ nghịch như Đề-Bà- 


Đạt-Đa, không những được đức Phật thọ ký thành Phật, 


Tín Giải phẩm, tr 16, Đại Chính 9 


Thích Thái Hòa 25 


mà còn xem Đê-Bà-Đạt-Đa là ân nhân và thiện hữu tri 


thức của mình trong một thời. 


Tuy, Đề-Bà-Đạt-Đa tạo tội ngũ nghịch bị thọ báo địa 
ngục, nhưng Phật tính trong Đề-Bà-Đạt-Đa không mất. 


Phật tính ấy, cần có sự tác động của nhân duyên và sự yêm 
trợ của Chánh pháp đề chúng sinh khởi, đó là cách nhìn và 
cách thấy hết sức độc đáo và đặc biệt của kinh Pháp Hoa. 
Và lại càng độc đáo và đặc biệt hơn nữa là đức tin Pháp 


Hoa tin vào điều ấy là một sự thật. Kinh Pháp Hoa còn nói: 


“Nếu có người nào đối với việc này mà không nghỉ ngờ thì 
không bị đọa vào ác đạo, thường sinh trước chư Phát 
mười phương và sinh ở đấu cũng được nghe kinh Pháp 
Hoa. Sinh trong nhân loại hay chư Thiên thì được hưởng 
sự yên vui tuyệt điệu và nếu sinh ra trước Phật thì hóa 


: ồ 
sanh từ hoa sen”.” 


Đức tin ấy, là đức tin độc đáo của Pháp Hoa, nhưng nó 


chưa dừng lại ở đó mà còn tin rằng, Phật tính không bị hạn 


 Đề-Bà-Đạt-Đa phẩm, tr 35A, Đại Chính 9. 


40 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


hữu bởi giới tính hay chủng loại, nên tât cả mọi loài cũng 


đều có khả năng thành Phật, ngay cả loài súc sanh nữ. 


Việc tin tưởng hành động hiến dâng châu ngọc và tức thì 
biến thành nam tướng, đây đủ phong cách Bồ tát, hướng 
ngay qua thế giới Vô Cấu ở phương Nam và thành Phật 
của Long nữ mới tám tuổi, con của vua rồng Diêm Hải, là 


đức tin độc đáo và bất khả tư nghì của Pháp Hoa. 


Lại nữa, Pháp Hoa tin rằng, tất cả chúng sanh ai cũng có 
Phật tính và ai cũng có khả năng thành Phật. Chính vì vậy 
mà ai cũng có khả năng thọ trì, đọc tụng, diễn giảng và 
hoằng truyền kinh Pháp Hoa đến với tất cả mọi người và 


mọi loài. 


Ở Diêm Hải, Bồ tát Văn Thù chỉ hoằng truyền kinh Pháp 
Hoa và Long nữ mới tám tuổi đã lãnh hội kinh ấy một 


: Ä 2 
cách sâu xa.”° 


Pháp Hoa tin rằng, Báo thân của Phật không có hủy diệt và 


có mặt bât cứ nơi nào có thọ trì, đọc tụng, diễn giảng kinh 


% Đề-Bà-Đạt-Đa phẩm, tr 34, Đại Chính 9. 


Thích Thái Hòa 41 


Pháp Hoa và Ứng hóa thân của Phật hiện hữu khắp nơi để 
hoằng truyền kinh ấy. Phẩm Hiện Bảo Tháp của kinh Pháp 
Hoa”” có Báo thân của Phật Đa Bảo là sự chứng minh độc 
đáo cho đức tin này. Và khi mở cửa bảo tháp của Phật Đa 
Bảo, thì tất cả Ứng hóa thân của Phật Thích Ca đang đi 
hoằng truyền Pháp Hoa khắp mọi nơi cùng lúc có mặt, lại 
là một độc đáo khác, nói lên sự linh hoạt, sống động, cùng 


khắp mà thống nhất của đức tin Pháp Hoa. 


Lại nữa, Pháp Hoa tin rằng, đức Phật lịch sử chỉ là Ứng 
hóa thân, chứ không phải Ngài mới thành Phật trong thời 
đại này, mà Ngài đã thành Phật cực kỳ lâu xa, như ví dụ 
“tam thiên trần điểm kiếp”, đã được diễn đạt ở trong phâm 


Như Lai Thọ Lượng.” 


Lại nữa, Pháp Hoa tin rằng, ngoài thế giới hệ của Phật 
Thích Ca đang giáo hóa, còn có vô số thế giới hệ khác, 
khắp cả mười phương thế giới nào cũng có Phật và Bồ tát, 


đang giáo hóa cho thế giới hệ ấy bằng kinh Pháp Hoa. 





” Kiến Bảo Tháp phẩm, tr 32, Đại Chính 9. 
? Như Lai Thọ Lượng phẩm, tr 42, Đại Chính 9. 


42 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Như vậy, nếu ta nhìn kinh Pháp Hoa về mặt đức tin, thì 
đức tin của Pháp Hoa cực kỳ độc đáo, thực tế, sâu sắc, 
rộng lớn, cao vời, linh hoạt và đa dạng, nên ta nói về đức 


tin ấy không bao giờ hết. 


Và độc đáo hơn nữa, đức tin Pháp Hoa không phải được 
nuôi đưỡng và lớn mạnh từ ngôn thuyết và trí thức Pháp 
Hoa, mà nó phải được nuôi lớn và bảo chứng từ tuệ giác 


Pháp Hoa từ bản hạnh và đời sống ấy. 


Và nó phải được gia trì bởi thân lực của Như Lai, các vị 
Đại Bồ tát, các thần chú và các bậc thiện tri thức,” thì nó 
mới có thê tin hiêu sâu xa đôi với kinh Pháp Hoa và mới 


có khả năng hoằng truyền Pháp Hoa mà không bị trở ngại. 


Tại sao đức tin Pháp Hoa và người hoằng truyền kinh này, 


phải có sức gia trì của chư Phật và Đại Bồ tát? 


Vì như ở phẩm Như Lai Thần Lực, đức Phật đã nói với Bồ 
tát Thượng Hạnh rằng: “Như Lai có vô biên thần lực và 


đem vô biên thần lực ấy mà diễn đạt tính chất của kinh 





” Gia trì cho đức tin Pháp Hoa để có đủ năng lực hoằng truyền kinh 
này, chứa đựng ở phẩm 10 và từ phẩm 21-27 của kinh Pháp Hoa. 


Thích Thái Hòa 43 


Pháp Hoa, thì cho dù trải qua vô số kiếp, cũng không thể 


diễn tả hết được. 


Vì sao? Vì tất cả thần lực tự tại của Như Lai; tất cả kho 
tàng bí yếu của Như Lai và tất cả những gì cực kỳ sâu xa 
của Như Lai, tất cả đều có mặt ở trong kinh Pháp Hoa..., 
nên kinh đó có mặt ở đâu, quỷ vị hãy xem đó như Bồ Đê 
Đạo Tràng, nơi mà Như Lai đã từng giác ngộ, hãy xem đó 
như là Lộc Uyển, nơi mà Như Lai đã chuyển vận Pháp 
luận và xem đó như là rừng Sa La, nơi Nhự Lai thể hiện 


m9 ` 30 
Niệt bàn)". 


Kinh Pháp Hoa là Diệu pháp, nên không thể dùng tri thức 
mà hiểu, không thể sử dụng đức tin đơn thuần mà tin, mà 
phải hiểu và tin bằng tuệ giác, được sự gia trì của chư Phật 
và các Đại Bồ tát. 

Tin và hiểu như vậy là tin và hiểu bằng tâm linh siêu việt 


mà không phải tin và hiểu theo thường tục. 


Ấy cũng là một trong những tin và hiểu độc đáo của Pháp Hoa. 


* Như Lai Thần Lực phẩm, tr 52a, Đại Chính 9 


44 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


5. Con đường huấn luyện và chuyển hóa 


Tất cả những vị đang tu học ở trong Tam Thừa là Thanh 
văn Thừa, Duyên giác Thừa và Bồ tát Thừa đều là đối 
tượng huấn luyện và giáo hóa của Pháp Hoa. Đối với 
những vị đã là Bồ tát, thì Pháp Hoa huấn luyện và giáo 


hóa cho họ nhanh chóng trở thành một vị Phật. 


Đối với đối tượng Thanh văn và Duyên giác, Pháp Hoa 
phải huấn luyện và giáo hóa lâu dài, bằng những phương 
pháp thực dụng và xảo diệu, để đưa họ lên Bồ tát Thừa và 


thọ ký cho họ thành Phật trong tương lai. 


Nên mục đích giáo dục của Pháp Hoa là giáo dục và huấn 
luyện các Thánh giả trong Tam Thừa thấy rõ tướng trạng 
“như thật” của các pháp để thành Phật, giáo hóa chúng 


sanh bằng tuệ giác và bằng từ bi Pháp Hoa. 


Phương pháp giáo dục của Pháp Hoa là thiết lập giáo lý 
Tứ Diệu Đề để huấn luyện cho những vị có chủng tính 
Thanh văn, giáo lý Mười hai Duyên khởi để huấn luyện 
cho những vị vừa có chủng tính Thanh văn, vừa có chủng 


tính Duyên giác, và thiết lập giáo lý Lục Độ để huấn luyện 


Thích Thái Hòa 45 


cho những vị có chủng tính Bồ tát. 


Bởi vậy, giáo học Pháp Hoa đầy đủ cả Tam Thừa, nhưng 
trong đó đối tượng chính để huấn luyện và giáo dục lâu dài 


của Pháp Hoa là Thanh văn. 


Phương tiện giáo dục cho hàng Thanh văn là giáo học Tứ 
Diệu Đề, nhưng khi quý vị Thanh văn đã thuần thục với 
giáo lý này, thì Pháp Hoa nâng cấp họ lên và giáo hóa 


khiến cho họ trở thành Bồ tát. 


Nhưng, ở trong Thanh văn có trình độ cần phải giáo hóa 


khác nhau: 


— Trình độ thượng căn, thượng trí, như Tôn giả Xá Lợi 
Phát, thì ở kinh Pháp Hoa, đức Phật chỉ thắng “chư pháp 
thực tướng” và nói quả vị A La Hán, là do đức Phật vận 


dụng, chứ không phải có thật, Phật quả mới là thật. 


Phương pháp huấn luyện này, là phương pháp nói thăng, 
đánh thức trực tiếp vào tuệ giác của Thanh văn, khiến cho 
tuệ giác ấy nhận ra ngay Phật tính và bản nguyện Bồ tát vốn 


có của hàng Bồ tát và thọ ký thành Phật trong tương lai. 


46 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Huấn luyện bằng phương pháp này, ở kinh Pháp Hoa, đức 
Phật đã thành công đối với Tôn giả Xá Lợi Phất. 


—_ Trình độ trung căn, trung trí như các Tôn giả Tu Bồ Đề, 
Ca Chiên Diên, Đại Ca Diếp và Mục Kiền Liên, ở kinh 
Pháp Hoa, đức Phật đã giáo dục bằng cách đưa ra những 
ví dụ: ba cõi ví như nhà lửa, xe dê, xe hươu và xe trâu ở 
ngoài cửa của ba cõi là dụ cho Tam Thừa, tu tập giáo lý 
Tam Thừa ra khỏi nhà lửa của tam giới, nhưng chưa phải 


thành tựu Niết bàn của Phật,..." 


Qua ví dụ nhà lửa và ba xe mà đức Phật đã trình bày, 
khiến cho các Tôn giả nhận ra được giáo lý Nhất Thừa, 
thấy rằng mình vốn có Phật tính và đã từng có bản nguyện 
Bồ tát và chính những vị này đã đưa ra ví dụ Trưởng giả 
và cùng tử, để ví dụ Trưởng giả là Phật và cùng tử là chính 
mình ở phẩm Tín Giải; nghĩa là tu tập mà quên mất bản 
nguyện Bồ tát là liền trở thành Thanh văn và là cùng tử. 
Chỉ cần nhớ lại bản nguyện Đại Thừa là tức khắc trở thành 


Bồ tát. 


3' Thí Dụ phẩm, tr 10c, Đại Chính 9 


Thích Thái Hòa 47 


Tiếp theo, đức Phật dạy cho họ về ví dụ Dược Thảo,” để 
chỉ cho họ thấy căn cơ trình độ chúng sanh có cao, có vừa, 
có thấp, nhưng pháp Nhất Thừa là pháp bình đăng, hết 
thảy mọi căn cơ tùy theo sức mình mà lãnh hội và cuối 


cùng cũng đều thành tựu địa vị Phật. 


Như vậy, phương pháp giáo dục thứ hai đối với hàng 
Thanh văn của đức Phật ở kinh Pháp Hoa bằng thí dụ, và 
qua thí dụ mà đối tượng giáo dục nhận ra được bản nguyện 


Bồ tát vôn có của mình. 


Và đối với các vị Thanh văn với trình độ dưới trung bình, 
đức Phật nói về nhân duyên Thâảy trò đã từng cùng nhau 
tu tập Pháp Hoa, từ thời đức Phật Đại Thông Trí Thắng, 
quốc độ của Ngài tên là Hảo Thành, thời kỳ của Ngài 
xuất hiện là Đại Tướng và thời kỳ ấy trải qua đến nay là 


cực kỳ lâu xa. 


Đức Thích Ca đã từng là vị Sa-di Bồ tát tu học Pháp Hoa 
với đức Phật Đại Thông Trí Thắng, đã lãnh hội Pháp 
Hoa, đã tu tập Pháp Hoa và đã diễn giảng Pháp Hoa từ 


3 Dược Thảo phẩm, Đại Chính 9, tr 19. 


48 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


thời ấy, và Ngài đã thành tựu Vô Thượng Bồ Đề, giáo 
hóa vô số chúng sanh, đã từng thiết lập giáo pháp Tam 
Thừa để giáo hóa hàng Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát, 
nhưng cuối cùng đều khiến cho họ hiểu và chứng nhập 


giáo pháp Nhất Thừa. 


Và những vị đã từng học hỏi, tu tập giáo pháp Tam Thừa 
với Ngài đã trải qua nhiều thời gian, hiện vẫn đang còn có 
mặt ở trong chính hội Pháp Hoa này và hiện nay, họ đang 


được Như Lai trực tiếp giảng dạy Pháp Hoa cho nữa. 


Niết Bàn của Thanh văn và Duyên giác là do Như Lai tạm 
thiết lập để cho những vị tu tập Thanh văn hạnh nghỉ ngơi, 
sau những tháng ngày đài, băng qua con đường hiểm 


nghèo của sinh tử. 


Bây giờ quý vị đã khỏe, lẫy lại sức lực, để tiếp tục lên 


đường đên nơi “bảo sở”, tức là Niệt bàn của Phật. 


Và để minh họa cho ý này, đức Phật đã đưa ra ví dụ “hóa 
thành”, là thành phố tạm nghỉ ngơi để tiếp tục đi tới “bảo 


sở”, là kinh đô. 


Thích Thái Hòa 49 


Hóa thành là dụ cho Niết bàn của Thanh văn, Duyên giác 


và kinh đô là dụ Niết Bàn của Phật.” 


Ở phẩm Thọ Ký, đức Phật thọ ký cho năm trăm đệ tử 
Thanh văn, mà đứng đầu là Phú Lâu Na, đức Phật đã nói 
về bản nguyện Bồ tát của Tôn giả Phú Lâu Na là đã có và 


đã thực hành ở nơi chín mươi ức đức Phật quá khứ. 


Tôn giả Phú Lâu Na không phải chỉ có khả năng thuyết 
Pháp và tuyên dương Chánh pháp của Như Lai thôi đâu, 
Tôn giả từng là người số một duy trì và tuyên dương 
Chánh pháp của chín mươi ức chư Phật quá khứ. Tôn giả 
đã có đủ thần lực của Bồ tát, sống lâu bao nhiêu thì thực 


hành phạm hạnh bấy nhiêu. 


Tôn giả đã từng giáo hóa vô lượng, vô sô chúng sanh, 


khiến họ an trú vững chãi trong Tuệ giác vô thượng. 


Và bắt cứ thời kỳ của Phật nào quá khứ, hiện tại hay tương 


lai, Ngài đều là người thuyết pháp số một cả... 





3 Hóa Thành Dụ phẩm, tr 22, Đại Chính 9 
* Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký phẩm, tr 27, Đại Chính 9 


50 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Đức Phật thọ ký cho Phú Lâu Na thành Phật, rồi Tôn giả 
Kiều Trần Như và các vị khác cũng hiểu được vấn đề 
đức Phật giáo hóa, nên họ đều được đức Phật thọ ký 
thành Phật. 


Và họ đã đưa ra ví dụ “ngọc trong chéo áo” để minh họa 
rằng, Phật tính vốn có, bản nguyện tu học Bồ tát Thừa, họ 
cũng đã từng phát khởi và thực hành, mà nay lại quên mắt. 
Vì quên mất Phật tính và bản nguyện Bồ tát của mình, nên 
bị nghèo nàn trí tuệ và phước đức, cũng giống như người 
có viên ngọc trong chéo áo mà quên mắt, nên phải lang 
thang khổ nhọc vì cơm áo và được đôi chút cơm áo tự cho 


là đủ. 


Bằng sự huấn luyện và giáo dục Pháp Hoa như vậy, đức 
Phật đã thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất ở phẩm 3, cho bốn vị 
Đại đệ tử ở phẩm 6, cho năm trăm Đại A La Hán và 1200 
vị A La Hán ở phẩm 8, và Ngài lại tiếp tục thọ ký thành 
Phật cho các bậc hữu học vô học phẩm 9, thọ ký cho Đề- 
Bà-Đạt-Đa thành Phật và chứng minh cho sự thành Phật 
của Long nữ tám tuổi ở phẩm 12, và lại thọ ký cho 


chúng Tỷ khưu ni như bà Ma-Ha-Bà-Xà-Bà-Đè, Da-Du- 


Thích Thái Hòa 51 


Đà-La, ... ở phẩm 13. 


Như vậy, Pháp Hoa đã huấn luyện và giáo hóa hai Đại bộ 
Tăng - Ni Thanh văn trở thành giáo đoàn Bồ tát Tăng, 
bằng những phương pháp đánh thức hoặc trực tiếp, gián 
tiếp, khiến cho tất cả quý vị tự nhận ra Phật tính và tự 
nhận ra bản nguyện Bồ tát vốn có của mình, nên đã được 


đức Phật thọ ký thành Phật. 


Như vậy, sự huấn luyện và giáo dục của Pháp Hoa là sự 
huấn luyện và giáo dục bằng phương pháp “đánh thức và 
khai phóng”. Nghĩa là đánh thức vào khả năng hay bản 


nguyện vôn có của họ, khiên cho họ tỉnh dậy và bước tới. 


Huấn luyện và giáo dục như vậy thật là cực kỳ độc đáo và 


đặc biệt của Pháp Hoa. 


Ở phẩm Tùng Địa Dõng Xuất, đã cho ta thấy sự giáo dục 
và huấn luyện của Pháp Hoa không mang tính cách đối 
phó có vẻ thời cuộc mà mang một tầm chiến lược lâu dài 
đến bất khả thuyết, để gánh vác và truyền bá Pháp Hoa 


đến bắt tận. 


32 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Đó cũng là một trong những tầm nhìn độc đáo và đặc biệt 


về giáo dục của Pháp Hoa. 


Và với sự giáo dục ấy, Pháp Hoa đã thành công khi 
chuyền hóa toàn bộ giáo đoàn Thanh văn Tăng thành giáo 


đoàn Bồ tát Tăng. 


Và lại càng chứng tỏ thành công hơn nữa, khi ở phẩm 
Tùng Địa Dõng Xuất, đức Phật đã từ chối sự phát tâm giữ 
gìn và truyền bá ở nơi cõi này của hơn tám hăng hà sa số 


Bồ tát Đại sĩ đến từ các thế giới khác. 


Ngài nói: “Ơ quôc độ này, Như Lai đã giáo dục và huân 
luyện có đên sáu vạn hăng hà sa Bô tát Đại sĩ, và mỗi vị 


Đại sĩ lại có sáu vạn hăng hà sa tùy thuộc. 


Thầy trò của các Bồ tát Đại sĩ này, sau khi Như Lai diệt độ 
họ có thể đủ mọi khả năng để duy trì và phát triển Pháp 


Hoa, xin khỏi phiên đên quý vỊ[”. 


Với tâm nhìn và sự huân luyện sứ giả Pháp Hoa như vậy, 
là cực kỳ đặc biệt và độc đáo mà không có bât cứ một sự 


huân luyện và giáo dục nào có thê so sánh. 


Thích Thái Hòa 53 


6. Hạnh nguyện 


Hạnh nguyện Pháp Hoa được bắt đầu khai triển và ứng 


dụng là từ phẩm Pháp Sư. 


Hạnh nguyện Pháp Hoa là hạnh nguyện biến Pháp Hoa trở 
thành đời sống qua sự thọ trì, đọc tụng, diễn giảng, khiến 
cho mình chứng nhập thực tướng của vạn hữu và khiến 
cho tất cả mọi người cũng đều chứng nhập thực tướng ấy, 
bằng con đường Bồ tát, với đầy đủ sáu hạnh, bao gồm: Bố 


thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định và Trí tuệ. 


Bồ thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định và Trí 
tuệ với tâm từ bi là đời sống Pháp Hoa đã bắt đầu sinh 


khởi và lớn mạnh băng tuệ giác. 


Trí tuệ Ba-la-mật là điểm đến của Bồ thí, Trì giới, Nhẫn 
nhục, Tỉnh tấn và Thiền định, nhưng đồng thời nó cũng 
cùng đồng hành với các hạnh ấy, khiến cho các hạnh ấy 


không bị chệch hướng của Phật đạo. 


Ở phẩm Pháp Sư, đức Phật nói với Bồ tát Dược Vương, 


muốn có đời sống Pháp Hoa, thì căn bản là phải có hạt 


54 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


giống Pháp Hoa, và dù hạt giống Pháp Hoa được gieo vào 
trong tâm thức chỉ là một bài kệ hay chỉ là một câu kinh, 
mà biết tiếp nhận bài kệ hay một câu của Pháp Hoa với 
tâm hoan hỷ, chỉ chừng ấy căn bản, cũng đủ để thực hiện 
đời sống Pháp Hoa, và cũng đủ điều kiện để đức Phật thọ 


ký cho tương lai làm Phật. 


Nên, không có đức tin Pháp Hoa, thì không bao giờ khởi 
lên hạnh nguyện Pháp Hoa, và hạnh nguyện Pháp Hoa 
không có, thì không bao giờ có đời sống Pháp Hoa. 


Bồ tát khác với Thanh văn là do có hạnh và nguyện. 
Nguyện thành Phật để có đời sống Toàn giác và nguyện hóa 


độ chúng sanh bằng sự thực hành Lục độ với tâm từ bị. 


Phẩm Pháp Sư cho ta thấy, đời sống Pháp Hoa là phải có 
sức mạnh của đức tin Pháp Hoa, phải có sức mạnh của chí 
nguyện và phải có sức mạnh của thiện căn, thì mới có thể 
đi vào ngôi nhà của Như Lai là tâm đại từ bi, mới có thể 
mặc áo của Như Lai là tâm nhu hòa nhẫn nhục và mới có 
thể ngồi tòa Như Lai là hết thảy pháp Không, nghĩa là ngồi 
ở nơi bản thể Ngã Không và Pháp Không của hết thảy mọi 


Thích Thái Hòa 55 


sự hiện hữu. 


Phải có tâm đại từ bi, phải có tâm nhu hòa nhẫn nhục, phải 
có tuệ giác về Không, mới có thể giảng dạy truyền bá 


Pháp Hoa đến cho mọi người. 


Việc tháp của Phật Đa Bảo xuất hiện trong kinh Pháp Hoa 
là để khuyến khích sự phát khởi hạnh nguyện sống bằng 
đời sống Pháp Hoa và Pháp Hoa phải được nói ra và 


truyên bá từ đời sông ây. 


Nên, việc tháp Phật Đa Bảo và Báo thân của Ngài xuất 
hiện trong kinh Pháp Hoa là chứng minh cho hạnh nguyện 
Pháp Hoa và khuyến khích ai đã có bản nguyện Pháp Hoa 
thì hãy sống theo hạnh nguyện ấy. 


Đề-Bà-Đạt-Đa vô lượng kiếp về trước đã có hạnh nguyện 
Pháp Hoa, nên cần quay về sống với bản nguyện ấy, thì 
hiện tại tức khắc các tội báo do ngũ nghịch gây ra đều rơi 
rụng và sẽ được thọ ký thành Phật. Và Long nữ tuy mới 
tám tuôi, dù là đang thọ báo thân súc sinh nữ, nhưng hạnh 
nguyện Pháp Hoa không quên mất, lại được ngài Văn Thù 


nhắc nhở, giáo hóa, khuyến khích, thực hành thuần thục và 


56 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


khi hạnh nguyện Pháp Hoa đã thuần thục, thì việc thành 
Phật là không còn chướng ngại bởi bất cứ cái gì và có thê 


xảy ra trong khoảnh khắc. 


Phẩm Khuyến Trì, cho ta thấy rằng, 500 vị A La Hán đã 
hoàn thành tuệ giác Thanh văn và 8000 vị khác đang tiếp 
tục để hoàn thành tuệ giác Thanh văn, khi nghe nói đến 
hạnh nguyện Pháp Hoa, quý vị ấy cũng đã phát nguyện với 
đức Thế Tôn sống bằng đời sống hoằng truyền Pháp Hoa 


như sau: 


“Bạch đức Thế Tôn! Chúng con cũng ở nơi quốc độ khác, 


sẽ thuyết giảng kinh Pháp Hoa này một cách rộng rãi. 


Vì sao? Vì ở trong cối nước Ta bà, con người tệ ác, tăng 
thượng mạn nhiễu, phước đức mỏng manh, lăm sân sĩ, tâm 


không chân thát, khúc mắc, dua nịnh, dơ bẩn”. 


Sự phát nguyện này nói lên hạt giống Pháp Hoa thực sự đã 
có mặt ở trong quý vị, và quý vị đã phát khởi hạnh nguyện 


hoằng truyền Pháp Hoa một cách khiêm tốn. 


*® Khuyến Trì phẩm, tr 36A, Đại Chính 9. 


Thích Thái Hòa 57 


Và sáu ngàn Tỷ khưu ni, đứng đầu là bà Ma-Ha-Bà-Xà- 
Bà-Đè, sau khi đã được Phật thọ ký, họ cũng đã phát khởi 


hạnh nguyện Pháp Hoa như sau: 
“Kính bạch Đắng Đạo Sư Thể Tôn, vị làm an ổn trời, người! 


Chúng con đã được Ngài thọ ký xong, trong tâm hoàn toàn 


an lạc. 


Bạch Thế Tôn! Chúng con cũng có khả năng hoằng truyền 


; ; ". 22» :56 
kinh Pháp Hoa ở cỗi nước khác”.` 


Sau khi các vị Thanh văn mới chuyên hướng tiễn lên Bồ 
tát Thừa đã phát khởi hạnh nguyện hoằng truyền kinh 
Pháp Hoa là những vị Bồ tát, đã từng tu học và có một SỐ 
thành quả nhất định đối với Bồ tát Thừa như: nắm vững 
các pháp tông trì, có khả năng giữ gìn các thiện pháp 
không bị để rơi mất, họ cũng đã phát khởi hạnh nguyện 


đối với Pháp Hoa như sau: 


“Bạch Thế Tôn! Nếu Ngài dạy chúng con, kính hộ và 
giảng dạy kinh Pháp Hoa này, thì chúng con sẽ làm đúng 


* Sách và trang đã dẫn như trên. 


58 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


như lời Ngài dạy, bằng cách tuyên dương Pháp ấy một 


cách rộng rấi”. 


Và tất cả những vị đã phát khởi hạnh nguyện sống đời 
sống Pháp Hoa, và cũng vì do thương đời mà hoằng truyền 
kinh Pháp Hoa; vì thương đời mà nhẫn nhục để tuyên 
dương Pháp Hoa và vì thương đời mà không tiếc thân 


mạng để tuyên dương kinh ấy. 


Vì vậy, đối với Bồ tát, Pháp Hoa không còn là hạnh 


nguyện mà chính là đời sông. 


Đôi với đời sông ây, Bồ tát luôn luôn sông với tâm nhu 
hòa, nhẫn nhục, hiên từ, không sợ hãi, khéo tùy thuận mà 


thông minh. 


Đời sống ấy, không bị cuốn hút bởi hình tướng của các 
pháp và cũng không bị chi phối bởi những nhận thức về 
pháp. mà luôn luôn nhìn sâu vào thực tướng của các pháp, 


để thấy rõ tính chất như thật của nó. 


Với đời sông ây, Bô tát không gân gũi các nhà năm quyên 


lực chính trị, không thân gần những người tà pháp, những 


Thích Thái Hòa 3 


người nuôi sống bằng tà mạng, những người có tà kiến, tu 
tập vị ký,... thích sống đời của thiền định, nhiếp phục tâm 
ý, quán chiếu tự tính Không của các pháp và thấy rõ tính 


như thật của chúng. 


Với đời sống ấy, Bồ tát sống với khâu hành thanh tịnh, với 


ý hành thanh tịnh và với nguyện hành thanh tịnh. 


e - Nguyện làm phát khởi tâm đại bi nơi hàng xuất gia và 


tại g1a. 


e Nguyện làm phát khởi tâm đại bi nơi những người 


không phải là Bồ tát, với những quán chiếu như sau: 


Những người mà không phát khởi được tâm nguyện đại bị 


là những người mât mát rât lớn. 


Như Lai phương tiện tùy nghi thuyết Pháp mà họ không nghe, 
không biết, không hiểu, không hỏi, không tin, không biết rõ. 


Tuy rằng, những người ấy, không hỏi, không tin, không 
hiểu rõ đối với kinh Pháp Hoa, nhưng ta đắc trí tuệ Toàn 
giác, thì những vị ấy tùy theo ở vị trí nào, ta nguyện sử 


dụng sức mạnh thần thông, sức mạnh trí tuệ để đìu dắt, 


60 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


khiến cho họ đều an trú ở trong Pháp Hoa.”” 


Pháp hành thứ tư ở trong phẩm An Lạc của kinh Pháp Hoa 
rất là quan trọng vì là hạnh nguyện thuộc về đại nguyện có 


nội dung từ Bỏ đẻ tâm. 


Phát khởi hạnh nguyện thương và cứu vớt chúng sanh ra 
khỏi sinh tử, đi đến Niết Bàn tuyệt đối của Phật mà thọ trì, 
đọc tụng, diễn giảng, hoằng truyền kinh Pháp Hoa là hạnh 


nguyện đích thực của Bồ tát. 


Các vị Bồ tát như Văn Thù, Di Lặc, Trí Tích, Dược 
Vương, các vị Bồ tát Tòng Địa Dõng Xuất, Bồ tát Thường 
Bất Khinh,... là tiêu biểu cho những vị Bồ tát đã và đang 


thực hành đại nguyện Pháp Hoa. 


Và với đại nguyện ấy, Bồ tát Thường Bất Khinh đã thành 
tựu Tuệ Giác Vô Thượng, nay chính là đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni. 


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã là Bồ tát Thường Bất 
Khinh, đã từng bị chúng Bồ tát 500 vị do Hiền Thủ đứng 


3” An Lạc Hạnh phẩm, tr 38 c, Đại Chính 9. 


Thích Thái Hòa 61 


đầu, chúng Tỷ khưu ni 500 vị do Sư Tử Nguyệt đứng 
đầu, chúng Ưu bà di 500 vị do Thiện Tư đứng đầu, 
nhưng những vị ấy đã được Bồ tát Thường Bất Khinh 
giáo dục và nay đều là không thối chuyên đối với Tuệ 
Giác Vô Thượng, và hiện họ đang có mặt ở trong chúng 


Pháp Hoa này. 


Như vậy, đối với Pháp Hoa cực ác như Đè-Bà-Đạt-Đa 
cũng được thọ ký thành Phật, bị quả báo làm thân súc sanh 
như Long nữ cũng làm Phật, vậy thì 5000 người Thanh 
văn tăng thượng mạn, họ rời bỏ đại hội Pháp Hoa, họ tu 
học như thế nảo sau khi giáo đoàn Thanh văn đã được đức 
Phật giáo hóa pháp Nhất Thừa, thọ ký cho tất cả từ hàng 
Bậc thượng trí như ngài Xá Lợi Phất cho đến những vị 
chưa hoản tất Pháp học Thanh văn đều là trở thành giáo 


đoàn Bồ tát Tăng. 
Điều này ở trong phẩm An Lạc Hạnh, đức Phật đã nói rõ: 


“Những người mà không phát khởi được tâm nguyện đại 


bi là những người mất mát rất lớn. 


Như Lai phương tiện tùy nghỉ thuyết Pháp mà họ không 


62 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


nghe, không biết, không hiểu, không hỏi, không tin, không 


biết rõ. 


Tuy rằng, những người ấy không hỏi, không tin, không 
hiểu rõ đối với kinh Pháp Hoa, nhưng Ta đắc trí tuệ Toàn 
giác, thì những vị ấy tùy theo ở vị trí nào, Ta nguyện sử 
dụng sức mạnh thân thông, sức mạnh trí tuệ để dìu dất, 


khiến cho họ đêu an trú ở trong Pháp Hoa”. 


Đại nguyện Pháp Hoa là vậy, nên 5000 người tăng thượng 
mạn kia, khi đức Phật sắp sửa nói Pháp Hoa họ tự bỏ ra 
về, đức Phật không hề ngăn cản, mà lại nói họ ra về cũng 


tốt, vì trong đại chúng không còn hạt xép. 


Tuy nói vậy, nhưng đối với 5000 người ấy, Ngài lại càng 
có trách nhiệm giáo hóa Pháp Hoa cho họ thành Phật, như 
Ngài đã dạy đại nguyện Pháp Hoa ở trong phẩm An Lạc 
Hạnh và như Ngài đã từng làm trong quá khứ qua hạnh và 
nguyện của Bồ tát Thường Bất Khinh đối với 500 vị Bồ 
tát, 500 vị Tỷ khưu ni và 500 vị Ưu bà di. 


Còn các vị Bô tát Diệu Am, Quán Thê Am, Phô Hiện xuât 


hiện ở trong kinh Pháp Hoa là tiêu biểu cho những Bồ tát 


Thích Thái Hòa 63 


đã chứng nhập đời sống Pháp Hoa và yếm trợ hạnh 
nguyện Pháp Hoa cùng khắp mọi thời gian và không gian. 
Các thiện tri thức như Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn, Tịnh Đức 
phu nhân ở phẩm Diệu Trang Nghiêm là để yếm trợ cho 
hạnh nguyện Pháp Hoa và ngay các thần chú có mặt trong 
kinh Pháp Hoa cũng chỉ vì yêm trợ hạnh nguyện Pháp 
Hoa, khiến cho tất cả những ai thực hành hạnh nguyện 


Pháp Hoa đều thành tựu pháp Nhất Thừa. 
7. Hiệu quả 


Tin và thực hành Pháp Hoa, đưa tới cho hành giả những 
hiệu quả tốt đẹp cực kỳ đặc biệt. 

Như phẩm Phân Biệt Công Đức Ÿ nói: Chỉ cần nghe và tin 
Như Lai nói về đời sống vô tận của Ngài, mà đã có rất 
nhiều người đắc Vô sinh pháp nhẫn. Đắc Vô sinh pháp 


nhẫn là thể nhận được lý tính Không sinh khởi nơi vạn hữu. 


Lại có vô sô Đại Bô tát chứng đắc pháp môn “văn triên đả- 


la-n1”. 


3 Phân Biệt Công Đức phẩm, tr 44, Đại Chính 9. 


64 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Pháp môn Văn triền đà-la-ni là pháp môn có khả năng 
nghe, hiểu, duy trì và năm giữ những gì tốt đẹp của mọi 
thứ ngôn ngữ, khi đi qua thính giác của vị thành tựu pháp 
môn này, và vị ấy có thể chia sẻ được những điều mình đã 


nghe, đã tin và hiêu ây cho mọi người. 


Lại có vô sô Đại Bô tát chứng đặc pháp môn đắc “nhạo 


thuyết vô ngại biện tài”. 


Đắc nhạo thuyết vô ngại biện tài là người đạt tới khả năng 
trình bày Chánh pháp không bị trở ngại đối với mọi thành 
phần nghe. Và mọi thành phần nghe ấy, ai nghe cũng hiểu 


và ưa thích. 


Lại có vô sô Đại Bô tát đặc “bách thiên vạn ức vô lượng 


triên đà-la-n1”. 


Những vị chứng đắc đà-la-ni này, là những vị có khả năng 
xoay chuyền vào sự tương quan của mọi pháp mà mình đã 
được nghe, nhớ một cách sâu rộng và bình đăng. Lại có 
khả năng phá trừ phiền não, chuyên hóa sự phân biệt, làm 


cho hiểu biết được hằng sa Phật Pháp. 


Thích Thái Hòa 65 


Lại có vô số Đại Bồ tát chuyển thanh tịnh pháp luân. 
Nghĩa là có khả năng chuyển vận bánh xe Chánh pháp 
thanh tịnh. 


Lại có vô sô Đại Bồ tát chỉ còn tám đời, bôn đời, hai đời 


hay một đời nữa là sẽ thành tựu địa vị giác ngộ hoàn toàn. 


Tóm lại, thành quả do tin, hiểu và thực hành Pháp Hoa qua 
thọ trì, đọc tụng, diễn giảng tuyên thuyết rộng rãi đến mọi 


giới là không thê nghĩ bản, không thể so sánh. 


Ở phẩm Tùy Hỷ Công Đức”, đức Phật dạy: Ai nghe Pháp 
Hoa mà tùy hý, người ấy sẽ thành tựu phước báo tốt đẹp 
về sự đi lại. Và khi nghe kinh Pháp Hoa biết chia sẻ chỗ 
ngồi cho người khác cùng nghe, thì sẽ có phước báo lớn ở 
trong thế gian như sẽ ngồi vào vị trí của Luân Vương, Để 
Thích hay Phạm Vương. Và nếu biết thông báo rộng rãi 
cho mọi người được nghe kinh Pháp Hoa, thì vị ấy có 
phước báo làm người ở chung với các vị Bồ tát, và các căn 
của vị ấy hoàn chỉnh tốt đẹp, đầy đủ các phẩm chất cao 


quý của phước báo làm người. 


* Tùy Hỷ Công Đức phẩm, tr 46, Đại Chính 9. 


ó6 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Ở phẩm Pháp Sư Công Đức””, đức Phật nói: Nếu có ai 
hành trì Pháp Hoa qua các hạnh như thọ trì, đọc tụng, diễn 
giảng, ghi chép thì người ấy sẽ thành tựu 800 công đức về 
mắt, 1200 công đức thuộc về tai, S00 công đức thuộc về 
mũi, 1200 công đức thuộc về lưỡi, 800 công đức thuộc về 


thân, 1200 công đức thuộc về ý. 


Như vậy, công đức thanh tịnh của sáu căn là do pháp hạnh 


của Pháp Hoa dẫn sinh và thành tựu. 


Ở phẩm Dược Vương Bồ Tát Bồn Sự”!, đức Phật nói: Nếu 
có người nào nghe kinh Pháp Hoa, hoặc tự mình chép, hoặc 
bảo người khác chép, thì công đức của người ấy, chỉ có trí 


tuệ của Như Lai mới biết được là nhiều, ít hay vô hạn. 


Và nêu ai chép kinh này rôi, đem các loại hoa hương cúng 


dường thì công đức vô lượng. 
Cũng phẩm này, đức Phật nói: 


Nếu có người nào nghe phâm Dược Vương Bồ Tát Bồn Sự 





* Pháp Sư Công Đức phẩm, tr 47, Đại Chính 9. 
*' Dược Vương Bồ Tát Bốn Sự phẩm, tr 47, Đại Chính 9. 


Thích Thái Hòa 67 


này lại thọ trì, người ấy sau khi kết thúc thân nữ, không 


còn thọ thân nữ trở lại. 


Và nếu sau khi Như Lai diệt độ, trong năm trăm năm sau, 
có người nữ nào nghe kinh Pháp Hoa, tu hành đúng như 
kinh dạy, đến lúc sinh mạng kết thúc, liền sanh về thế giới 
cực lạc của Phật A Di Đà, sinh ra trong hoa sen, an trú trên 


bảo tòa, được chúng Đại Bồ tát vây quanh. 


Bồ tát Dược Vương là tiêu biểu cho vị Bồ tát thực hành 
khổ hạnh của Pháp Hoa và là vị Bồ tát đã đốt thân cúng 


dường, đề chứng minh cho sự thành tựu hạnh ẫy. 


Bởi vậy, đức Phật dạy: Nếu có ai nghe phẩm Dược Vương 
Bồ Tát Bồn Sự mà tùy hỷ và tán đương, người ấy trong 
đời hiện tại miệng thường phát ra hương thơm hoa sen 
xanh, lỗ chân lông toàn thân thường toát ra hương thơm 
chiên đàn ngưu đầu. Và công đức của người ấy như đã nói 


ở trên. 


Tuy, Bồ tát Dược Vương đã thực hành Pháp Hoa qua khổ 
hạnh, không những bản thân Ngài đạt thành quả Pháp Hoa, 
mà những người nghe công hạnh và thành quả ấy, mà tùy hỷ 


68 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 
và tán dương, thì thành quả cũng không thê nghĩ bản. 
Nhưng, cũng có khi pháp hạnh của Pháp Hoa cực kỳ đơn 
giản mà thành quả thực không thể nghĩ bàn, như ở phẩm 
Phương Tiện nói: 

“Hoặc có người lễ bái; 

Hoặc chỉ là chắp tay 

cho đến chỉ một tay; 

Hoặc chỉ là cúi đầu 

dùng tất cả cách ấy 

để cúng dường tượng Phật 

cứ như vậy từ từ 


sẽ gặp vô lượng Phát. 


Tự thành đạo Vô thượng 
độ vô số chúng sanh 
nhập vô dự Niết Bàn 


như củi hết lửa tất. 


Thích Thái Hòa 69 
Hoặc người tâm tán loạn 
vào trong chốn chùa tháp 
chỉ xưng Nam mô Phật 
đều đã thành Phật đạo ”.ˆ° 
Như vậy, hiệu quả từ hạnh nguyện Pháp Hoa đem lại cho 
hành giả phước báo rất nhiều khía cạnh, ngay cả những 
khía cạnh vãng sanh về Tịnh độ của Phật A Di Đà, hay 


sanh lên cõi trời Đao Lợi hoặc Đâu Suất, nhưng hiệu quả 


thành Phật chính là hiệu quả mà Pháp Hoa muốn trình bày. 
8. Ngôn ngữ 


Ngôn ngữ đức Phật sử dụng để diễn tả “thực tướng” qua 


kinh Pháp Hoa gồm có hai loại: 


a. Ngôn ngữ siêu việt: Tức là ngôn ngữ của thiền định Vô 
lượng nghĩa xứ - ánh sáng phóng quang từ chặng giữa 


lông mày. 


b. Ngôn ngữ quy ước: Có chín loại, gồm: 


*“ Phương Tiện phẩm, tr 9a, Đại Chính 9. 


70 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


e  Tu-đa-la (sũtra): Hán gọi là khế kinh, tức là đức Phật 
sử dụng ngôn ngữ theo thể loại văn xuôi làm phương tiện 


để diễn tả “thực tướng”. 


se. Già-đà (gathä): Hán gọi là phúng tụng, tức là đức Phật 
sử dụng ngôn ngữ theo thể văn chỉnh cú, bằng kệ tụng có 


tính độc lập làm phương tiện để diễn đạt “thực tướng”. 


e Bồn sự (itivirttaka): Tức là đức Phật sử dụng ngôn ngữ 
theo thê loại tường thuật, hồi ký làm phương tiện để diễn 


đạt “thực tướng”. 


e_ Bồn sinh (Jataka): Tức là đức Phật sử dụng ngôn ngữ 
theo loại kế chuyện làm phương tiện để diễn tả “thực 


tướng”. 


«VỊ tăng hữu (adbhuta): Tức là đức Phật sử dụng ngôn 
ngữ theo thể loại đặc biệt, hiếm có, làm phương tiện để 


diễn tả “thực tướng”. 


e Nhân duyên (nidãna): Tức là đức Phật sử dụng ngôn 
ngữ theo thê loại trình bày, diễn đạt về nguyên cớ, về lý do 


làm phương tiện đề diễn tả “thực tướng”. 


Thích Thái Hòa 71 


e Thí dụ (aupamya): đức Phật đã sử dụng thể loại ngôn 


ngữ thí dụ làm phương tiện để diễn tả “thực tướng”. 


e - Kỳ dạ (geya): Hán dịch là ứng tụng, tức là đức Phật đã 
sử dụng thể loại ngôn ngữ kệ tụng thích ứng làm phương 


tiện đề diễn tả “thực tướng”. 


se  Uu-ba-đề-xá (upade$a): Hán dịch là luận nghị, tức là 
đức Phật sử dụng thể loại ngôn ngữ của luận lý làm 


phương tiện đề diễn tả “thực tướng”."° 


Ngoài chín thê loại ở trên, còn có ba thê loại nữa, gôm: 


e _ Thọ ký hay gọi là ký biệt: Tiếng Phạn là Vyakarana. Loại 
văn dùng để thọ ký cho đệ tử thành Phật trong tương lai. 


e Tự thuyết (udãna): Không ai hỏi, nhưng thấy đúng 


thời và đúng căn cơ đức Phật tự nói. 


e Phương quảng (vaipulya): Thể loại ngôn ngữ được sử 


dụng đề diễn tả những đạo lý có tính cách uyên áo, vi mật. 





* Phương Tiện phẩm, tr 7c, Đại Chính 9. 
- UpayakalSalyaparivartah, Buddhist Sanskrit Texts, No.6, P.30. 


72 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Ba loại sau này không những không có trong bản Hán dịch 
của ngài La Thập, cũng như bản của Xà Na Quật Đa mà 


cũng không thấy có trong bản Phạn văn hiện có. 


Chín hay mười hai thể loại ngôn ngữ, mà đức Phật dùng 
để diễn tả thực tại, là ngôn ngữ có tính cách quy ước của 
loài người, nên chúng chỉ là phương tiện mà không phải là 


cứu cánh. 


Bởi vậy, dùng ngôn ngữ ấy đề diễn tả thực tại, hay diễn tả 
cái thấy, cái biết của Phật thì thực tại, hay cái thấy, cái biết 
của Phật chăng bao giờ có mặt một cách đích thực ở trong 


các thê loại ngôn ngữ diễn đạt ấy. 


Ngôn ngữ để diễn tả thực tại toàn diện, thực tại giác ngộ 
của Phật, không phải là ngôn ngữ ý niệm, mà chính là 


ngôn ngữ của thiên định và tuệ giác. 


Ngay ở phẩm Tựa của kinh Pháp Hoa, đã chỉ ra cho ta 
thấy ngay, ngôn ngữ diễn tả toàn diện, hay thực tại giác 


ngộ của Phật là ngôn ngữ không ngôn ngữ. 


Ngôn ngữ không ngôn ngữ là ngôn ngữ diễn tả thực tại, 


hay ngôn ngữ của Pháp Hoa. 


Thích Thái Hòa 1Ó 


Ngôn ngữ ấy là ngôn ngữ của ánh sáng thiền định. Nó 
được phóng ra từ thiền định Vô lượng nghĩa xứ, ở giữa 
chặng mày của Phật, nhằm diễn tả thực tại không bị giới 
hạn bởi không gian và thời gian. Nó không bị sinh diệt 


cũng như những nhận thức của con người chi phôi. 


Ngôn ngữ diễn tả thực tại chứng nghiệm bởi Pháp Hoa qua 
ánh sáng của thiền định ấy của đức Phật, chỉ có Văn Thù 


Sư Lợi Bồ tát trực cảm. 


Và như vậy, đức Phật Thích Ca ngay nơi Linh Sơn, Ngài 
đã thuyết kinh Pháp Hoa cho đại chúng băng ngôn ngữ ấy 


một cách đây đủ và toàn vẹn. 


Nhưng, trong đại chúng chỉ có Bồ tát Văn Thù nghe được 
ngôn ngữ ấy, và khi Bồ tát Di Lặc hỏi Bồ tát Văn Thù về 
hiện tượng phóng quang của đức Phật trong lúc nhập định 
ấy và ngài Văn Thù đã nói về những gì cho Bồ tát Di Lặc 
và đại chúng nghe về ánh sáng của thiền định mà đức Phật 
đã phóng ra, thì cũng kế từ đó, ngôn ngữ siêu việt của 
thiền định Pháp Hoa chuyên dịch qua ngôn ngữ quy ước 
của con người, làm phương tiện giúp con người trực cảm 


thực tại. 


74 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Ngôn ngữ là phương tiện của Pháp Hoa giúp con người 
trực cảm thực tại, nó không còn đơn thuần là âm thanh, là 
chữ viết mà ngay nơi mọi biểu tượng, và dù biểu tượng ấy 
là đưa lên một cành hoa, hay nở một nụ cười, hoặc chắp 
tay, cúi đầu hay chỉ là đưa ngón tay vẽ hình tượng Phật 


trên cáắt,... 


Tất cả những loại ngôn ngữ như vậy đều là ngôn ngữ của 
Pháp Hoa, sử dụng để diễn tả hay hiển thị thực tại, khiến 
cho những ai đương cơ đều có thể chứng nhập thực tướng 


tịch diệt của vạn hữu một cách toàn diện. 
Ấy là ngôn ngữ đặc biệt và độc đáo của Pháp Hoa. 
9, Thí dụ 


Một trong những đặc điểm độc đáo và hấp dẫn của Pháp 
Hoa là dùng ví dụ để diễn tả thực tại, khiến cho người 


nghe lãnh hội và chứng nhập một cách dễ dàng. 


Ví dụ ba cõi là nhà lửa và ngoài nhà lửa có ba xe, và khi 
thoát khỏi nhà lửa của ba cõi rôi thì chỉ cho một chiêc xe 
quý nhât, giá trị cao nhât, đây là ví dụ hêt sức sông động 


và độc đáo của Pháp Hoa. 


Thích Thái Hòa độ 


Chính ví dụ này, làm cho đối tượng đương cơ của Thanh 
văn trực cảm được mục đích ra đời và giáo hóa của Phật 
chỉ là giáo pháp Nhất Thừa và giáo pháp ở trong Tam 


Thừa là phương tiện. 


Lại ví dụ trưởng giả và cùng tử ở phầm Tín Giải cũng hêt 


sức sâu xa và độc đáo. 


Sâu xa và độc đáo là vì vốn sinh trưởng trong dòng dõi 
giàu có, quý tộc, nhưng do ham chơi lâu ngảy quên mất 
gốc rễ, nên trở thành kẻ khốn khổ, đi làm thuê mướn bần 
cùng. Nhờ người cha thông minh, nên đã biết sử dụng mọi 
phương tiện để gần gũi và vỗ về con, sau đó đưa con trở 


về và trao cho hết cả gia tài và dạy dỗ cho cách sử dụng. 


Cũng vậy, Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát vốn sinh ra từ 
Phật Thừa, nhưng ham vui theo niềm vui nhỏ nhoi có 
được của Thanh văn, Duyên giác và Bồ tát mà quên mất 
Phật Thừa. Vì vậy mà họ chỉ có những niềm vui rất hạn 


hữu, hẹp hòi, không có được niềm vui lớn lao như Phật. 


Do đó, Phật rất thương, tìm đủ mọi phương tiện để gần 


gũi, dìu dắt, tạo điều kiện quay trở về với Phật Thừa. 


76 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Sâu xa là vậy, mà độc đáo là vì chính quý vị theo Thanh 
văn, khi nghe Phật nói thí dụ “nhà lửa và ba xe” ở phẩm 
Thí Dụ, thì họ nhận ra giáo lý Nhất Thừa mới là cứu cánh 
của Phật muốn chia sẻ cho đệ tử, mà họ đã tự ví mình là 
cùng tử và vị trưởng giả giàu có biết sử dụng mọi phương 


tiện để đưa con trở về giao hết gia tài, là chỉ cho đức Phật. 


Sâu xa và độc đáo hơn nữa, hễ bất cứ ai, bất cứ hạng loại 
và trình độ tu học cỡ nào, mà quên mât Phật tính, thì đêu 


trở thành kẻ lạc đường và lạc hậu cả. 


Lại ví dụ “hóa thành” và “bảo sở”, ở phâm Hóa Thành Dụ 
là nói lên khả năng phương tiện thiện xảo của Phật, của 


Bậc Đạo Sư với sự dìu dắt và nhiêp hóa chúng sanh. 


Lại thí dụ “được thảo”, ở phẩm Dược Thảo Dụ, lại dụ cho 
tâm từ bi bình đẳng giáo hóa của Phật, và Phật tính vốn 


bình đăng ở nơi tât cả mọi người. 


Thí dụ “hạt ngọc trong chéo áo” ở trong phẩm Ngũ Bách 
Đệ Tử Thọ Ký, là dụ cho sự tu tập mà quên mất Bồ đề 
tâm, quên mắt đại nguyện, thì bần cùng khốn khổ. Nhớ lại 
Bồ đề tâm và đại nguyện đã từng phát khởi thì không còn 


nghèo nàn. 


Thích Thái Hòa Tì 


Cũng vậy, người tu tập Bồ tát Đạo, thì phải có đức tin và 
hạnh nguyện của Bỏ tát đề đào sâu vào Phật tri kiến. Và vị 
Pháp sư Pháp Hoa là vị tinh cần đào xới để có Phật tri kiến 


và chặc chăn là có, vì đã đên gân. 


Thí dụ “kế châu” - hạt minh châu trong bối tóc của vua, ở 
phẩm An Lạc Hạnh, là dụ cho Nhất Thừa nằm trong Tam 
Thừa; Thật pháp nằm trong Quyền pháp, Thật trí có mặt ở 
trong Quyền trí và cứu cánh có mặt ngay ở trong phương 
tiện. Phật là Đắng Pháp Vương hiển thị Phật tính, Thật trí 
hay Thật pháp cho những vị phát khởi đại nguyện hành trì 


và hoăng truyền Pháp Hoa. 


Và thí dụ “lương y” - là vị y sĩ giỏi, ở trong phẩm Như Lai 
Thọ Lượng, thí dụ này nói rằng, vị lương y vì muốn trị 
bệnh cho các con mà phải mượn cớ đi sang nước khác, để 
các con tự nghĩ côi cút, không nơi nương nhờ mà tâm sinh 


tỉnh ngộ. 


Cũng vậy, Phật không có Niết bàn, Báo thân của Ngài đã 
thành Phật từ vô lượng kiếp vẫn còn đó, nhưng Ngài 
phương tiện nói nhập Niết bàn là đề trị bệnh lười biếng tu 
học của hàng đệ tử và để dạy cho chúng sanh thấy răng, 


Phật khó gặp đề họ phát tâm ngưỡng mộ mà tu tập. 


78 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Do đó, những ví dụ của kinh Pháp Hoa thật sâu thăm và 


độc đáo; đặc biệt và sống động. 
10. Giới, Định và Tuệ 


e _ Căn bản của Giới học Pháp Hoa là phát khởi Bồ đề đại 
nguyện. Nên Bồ tát khác với Thanh văn là Bồ đề đại 
nguyện. Nếu không phát khởi đại nguyện, thì dù có tu tịnh 
hạnh đến mấy cũng không phải là Bồ tát. 


Và nếu đã phát khởi Bồ đề đại nguyện mà quên mắt, thì 


không còn là Bồ tát. 


Tu tập mà không phát khởi đại nguyện Bồ đề, thì tu mấy 
cũng không thành Phật, tu mấy đi nữa cũng là hạn hẹp. Và 
tu tập mà quên mắt đại nguyện Bồ đề, thì cũng giống như 
kẻ “quên mất hạt châu trong chéo áo”, nên trở thành kẻ 
nghèo nàn, chỉ làm thuê mướn đề kiếm đôi chút lợi nhuận 


Vui sông qua ngày. 


Phẩm Pháp Sư của kinh Pháp Hoa là thiết lập căn bản đại 


nguyện Bồ đề. 


Phẩm Hiện Bảo Tháp là chứng minh cho sự thiết lập căn 


bản đại nguyện ấy. 


Thích Thái Hòa 79 


Phẩm Đẻ-Bà-Đạt-Đa là nhớ lại đại nguyện Bồ đề và 
khuyến khích phát khởi đại nguyện. 


Phẩm Khuyến Trì là khuyến khích phát khởi đại nguyện 


và duy trì đại nguyện Bồ đề ấy. 


Phẩm An Lạc Hạnh là thực hiện đời sống của đại nguyện 


Bồ đề là đời sống Pháp Hoa. 


Phẩm Tòng Địa Dõng Xuất và phẩm Như Lai Thọ Lượng 
là nói rõ đời sống rộng lớn, siêu việt thời gian và không 
gian của đại nguyện Bồ đề. 

Phẩm Phân Biệt Công Đức, phẩm Tùy Hỷ Công Đức, phẩm 


Pháp Sư Công Đức, phâm Bồ Tát Thường Bắt Khinh là nói 


rõ đức tin và thành quả của đại nguyện Bô đê. 


Phẩm Chúc Lụy là ký thác đại nguyện Bồ đề, khiến đại 


nguyện ây còn mãi. 


Phẩm Như Lai Thần Lực là yêm trợ triệt để cho đại 


nguyện Bồ đề. 


Và các phẩm còn lại là các Đại Bồ tát tiếp tục thực hành 


đại nguyện Bồ đề và yêm trợ đại nguyện ấy. 


S0 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Như vậy, ta thấy Giới học Pháp Hoa là phát khởi đại 
nguyện Bồ để và thường xuyên thực hành đại nguyện ấy 


cho đến thành tựu Vô thượng bồ đề. 


Thành tựu Vô thượng bồ đề đại nguyện là thành tựu Thanh 
tịnh Pháp thân, thành tựu Viên mãn Báo thân và thành tựu 


Thiên bách ức Hóa thân. 


Do đó, thành tựu đại nguyện Bồ đề hay thành tựu Giới học 
Pháp Hoa là thành tựu Pháp thân thanh tịnh của Phật. Pháp 
thân ấy có mặt cùng khắp pháp giới. 


Thành tựu Giới học Pháp Hoa là thành tựu Báo thân 
thường trú và viên mãn vô lượng phước đức và trí tuệ của 
Phật. Thân ấy không bị sinh diệt chỉ phối. Thân ấy hiện 


hữu vô lượng thời gian. 


Và thành tựu Giới học Pháp Hoa là thành tựu Thiên bách 
ức Hóa thân của Phật. Thân ấy ngay nơi Báo thân của 
Phật, cùng một lúc mà biến thể cùng khắp để hoằng truyền 
Pháp Hoa đến mọi phương sở, mọi chủng loại đúng như 


đại nguyện Bồ đề. 


Do đó, Giới học Pháp Hoa làm cho Giới học Thanh văn, 


Thích Thái Hòa Sl 


Giới học Duyên giác, Giới học Bồ tát đều trở thành Giới 


học viên mãn đại nguyện Bô đê. 


Nên, Giới học Pháp Hoa cực kỳ độc đáo, đặc biệt, rộng 


lớn và sâu xa. 


e Định học Pháp Hoa thiết lập trên nền tảng của đại 
nguyện Bồ đề và từ bi mà phâm chất của người tu học và 


hoằng truyền kinh Pháp Hoa cần phải có. 


Và từ thiết lập ấy mà Định học và Tuệ học Pháp Hoa 


dẫn sinh. 


Ở phẩm Pháp Sư, đức Phật nói với Bồ tát Dược Vương 
rằng: “Người nào muốn giảng kinh Pháp Hoa, sau khi 
Như Lai diệt độ, người ấy phải vào nhà Như Lai, phải mặc 


áo của Như Lai và phải ngôi tòa của Nhự Lai. 


Nhà của Như Lai chính là tâm đại bì đối với hết thảy 
chúng sanh. Áo của Như Lai là đức tính nhu hòa nhân 
nhục và tòa của Như Lai là nguyên lý Không của hết thảy 


pháp”. 


* Pháp Sư phẩm, tr 3lc , Đại Chính 9. 


82 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Như vậy, tâm đại bị là Giới học Pháp Hoa. Đức tính nhu 
hòa nhẫn nhục là Định học Pháp Hoa và nguyên lý Không 
của hết thảy pháp là Tuệ học Pháp Hoa. 


Pháp Hoa đã thiết lập Giới học từ tâm đại bi. Và từ tâm đại 
bi mà thiết lập Định học và từ Định học ấy mà thiết lập 
Tuệ học Pháp Hoa. 


Phẩm An Lạc Hạnh, đức Phật nói với Bồ tát Văn Thù Sư 
Lợi, Định học Pháp Hoa cần có hai mặt là “thân cận xứ” 


và “thân cận quán”: 


Thân cận xứ: VỊ thực tập Định học Pháp Hoa thường ưa 
ngồi thiền, ưa sống ở nơi nhàn tịnh và thường ưa nhiếp 


phục tâm ý. 


Thân cận quán: Vị ấy thường quán nguyên lý Không của 


hết thảy pháp, quán chiếu tướng như thực của các pháp. 


“Tướng ấy, không điên đảo, không chuyển động, không 
thối lui, không tiếp diễn, không sở hữu, không ngôn ngữ 
diễn đạt, không khởi sinh, không xuất hiện, không trồi dậy, 
không tên gọi, không tướng trạng, không số lượng, không 


biên giới, không đối ngại, không ngăn cách. 


Thích Thái Hòa 83 


Chúng chỉ do nhân duyên mà có và từ nhận thức sai lâm 
mà phát sinh”. 
Và thân cận quán này, đức Phật đã nói với Bồ tát Vô Tận 
Ý trong phẩm Phổ Môn qua bài kệ như sau: 

“Chân quán, thanh tịnh quán 

Quảng đại trí tuệ quán, 

Bì quán cập từ quán 


Thường nguyện, thường chiêm ngưỡng”. "5 


Nghĩa là: 
“Quán chiếu đúng sự thật 
Quán chiếu thật thanh tịnh 
Quán chiếu trí tuệ lớn 
Quán chiếu bằng đại bỉ 
Quán chiếu bằng đại từ 


Thường ước nguyện tu tập 





*' An Lạc Hạnh phẩm, tr 37b , Đại Chính 9. 
* Phố Môn phâm, tr 58a , Đại Chính 9. 


84 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Thường chiêm nghiệm, ngưỡng mổ). 


— Quán chiêu đúng sự thật là nhìn sâu vào mọi đôi tượng 


để thấy rõ tự tính Chân như nơi mọi đối tượng ấy. 


—_ Quán chiếu thật thanh tịnh là sự quán chiếu trong suốt, 


không bị mọi ý tưởng về ngã chấp làm ngăn ngại. 


— Quán chiêu trí tuệ lớn là sự quán chiêu không bị các ý 


tưởng về pháp chấp làm trở ngại. 


— _ Quán chiêu băng đại bị là sự quán chiêu cứu độ chúng 
sanh băng bản nguyện đại bị rộng lớn, toàn diện và cùng 
khắp. 


— Quán chiếu bằng đại từ là sự quán chiếu thương yêu 
chúng sanh bằng bản nguyện đại từ rộng lớn, toàn diện và 


cùng khắp. 


Trong năm pháp thiền quán này, ba pháp quán đầu là Định 
học Pháp Hoa và hai pháp quán sau là Giới học Pháp Hoa. 


Và như vậy, Giới học Pháp Hoa và Định học Pháp Hoa 
không thê tách rời nhau mà chúng luôn luôn có mặt trong 


nhau để hỗ trợ nhau, khiến từ đó mà Định học Pháp Hoa 


Thích Thái Hòa S5 
phát triển rộng lớn, cùng khắp, toàn diện và viên mãn. 


Và thiền định Pháp Hoa chính là “vô lượng nghĩa xứ tam 


muội = Anantanirde§a pratisthana samadhIi”. 


Xứ, tiếng Phạn là pratisthãna, nó là điểm hay lãnh vực của 


tâm an trú. 
Điểm ây, chính là “thực tướng” của vạn hữu. 


Vô lượng nghĩa, tiếng Phạn là Anantanirde§a. Nội dung 


của vô lượng nghĩa là Mười như thị. 


Như vậy, Định Pháp Hoa là Định Vô lượng nghĩa. Nhập 
định này là tâm luôn luôn an trú ở trong thực tướng của 
vạn hữu và đồng nhất với thực tướng ấy. Nghĩa là tâm 


luôn luôn an trú và đông nhât với Mười như thị. 


Nên, thiền định Pháp Hoa là thiền định của Phật. Thiền 
định ấy, cực kỳ sâu thắm, toàn diện và cùng khắp. 


Do đó, không có bât cứ loại thiên định nào có thê so sánh. 


e_ Tuệ học Pháp Hoa được thiết lập trên nền tảng của 
Định học Pháp Hoa. Nghĩa là từ nơi sự quán chiếu nguyên 


lý Không của tất cả các pháp mà dẫn sinh tuệ học toàn diện. 


S6 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 
Toàn diện đối với tâm, toàn diện đối với trí và toàn diện 


đối với phương tiện lực. 


Đối với tâm, Tuệ học Pháp Hoa quét sạch mọi phiền não 
do chấp ngã và pháp, không những đưa tâm trở về với tự 
tánh thanh tịnh, mà còn làm cho tâm sinh khởi đại bị, phát 


khởi đại nguyện đề cứu độ hết thảy chúng sanh. 


Như ở phẩm Pháp Sư, đức Phật nói với Bồ tát Dược 


Vương rằng: 


“Này Dược Vương! Nên biết người ấy, sau khi Như Lai 
diệt độ, tự họ buông bỏ quả báo thanh tịnh là do vì lòng 
thương xót chúng sanh, mà sinh ra trong thời đại xấu ác, 


để diễn giảng kinh Pháp Hoa này một cách rộng rãi." 


Đối với trí, Tuệ học Pháp Hoa chính là Thật trí. Thật trí ấy, 
là trí thấy rõ sự thật toàn diện ở nơi mỗi pháp. Nghĩa là, Tuệ 


giác thấy rõ Mười như thị ngay ở nơi mỗi một pháp. 


Nên, ở phẩm Phương Tiện, đức Phật nói với Tôn giả Xá 
Lợi Phất như sau: *Pháp được Như Lai thành tựu hiểm có 


bác nhát, rát khó hiệu, chỉ có Nhự Lai cùng với các Nhự 


* Pháp Sư phẩm, tr 30c, Đại Chính 9. 


Thích Thái Hòa S7 


Lai mới có năng lực xét thấu đến chỗ tột cùng thật tướng 


của các pháp”. 


Thật tướng của các pháp ấy là: Tướng như vậy, Tánh như 
vậy, Thể như vậy, Lực như vậy, Tác như vậy, Nhán như 
vậy, Duyên như vậy, Quả như vậy, Bảo như vậy, hết thảy 
sốc rể và ngọn ngành tuyệt đối bình đẳng như vậy”.8 

Và từ Tuệ giác hoàn toàn này mà sinh khởi Phương tiện 
trí, để thiết lập Tam Thừa, giáo hóa, dìu dắt hết thảy mọi 


căn cơ, nhằm đưa họ đến với Nhất Thừa Phật đạo. 


Điều này, đức Phật nói với Tôn giả Xá Lợi Phất rằng: 
“Này Xá Lợi Phất! Ta từ khi thành Phật cho đến ngày nay, 
đã dùng các loại nhân duyên, các loạt thí dụ, trình bày 
Giáo pháp rộng rãi bằng ngôn ngữ, sử dụng vô số phương 
tiện để dẫn đạo chúng sanh, khiến họ xa lìa mọi Vướng mắc. 


Vì sao làm được như vậy? Vì Như Lai đều có đây đủ sự 


thấy biết và phương tiện toàn vẹn...”."” 


Như vậy, Tuệ học Pháp Hoa là Tuệ học thấy rõ thực tướng 





“3 Phương Tiện phâm, tr 5c, Đại Chính 9,. 


® Như trên. 


S8 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


toàn diện của mỗi pháp bằng Mười như thị. Và từ sự thấy 
biết ấy, mà thiết lập giáo pháp Tam Thừa, để hoạt dụng và 
đưa các Thánh tăng Tam Thừa hội nhập Nhất Thừa. 


Nên, Tuệ học Pháp Hoa cực kỳ thâm viễn và đặc biệt. 


Nói tóm lại, Giới - Định - Tuệ Pháp Hoa là Giới - Định - 
Tuệ của bản nguyện Đại bị và Đại trí, nên chính nó là 
phương tiện để độ đời, nhưng cũng chính nó là cứu cánh, 
là đích điểm đồng quy của mọi phương tiện, nghĩa là ngay 


nơi phương tiện mà hiễn thị cứu cánh. 
11. Nguyên ủy của Pháp Hoa 


Nguyên ủy kinh Pháp Hoa, theo ngài Văn Thù Sư Lợi nói 
ở phâm Tựa là có từ đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh 


cách đây trải qua vô số thời kỳ. 


Bồ tát Văn Thù Sư Lợi đã từng nghe Pháp Hoa từ đức 
Phật ấy và đã từng giảng dạy, hướng dẫn tu học Pháp Hoa 


cho 800 đồ chúng, mà trong đó có Bồ tát Di Lặc hiện nay. 


Ở phẩm Hóa Thành Dụ, đức Phật Thích Ca nói, cách đây 
với thời gian “tam thiên trần điểm kiếp”, có đức Phật ra 


đời tên là Đại Thông Trí Thắng, thế giới tên là Hảo Thành, 


Thích Thái Hòa S9 


kiếp tên là Đại Tướng, đã giảng dạy kinh Pháp Hoa, với 
nội dung Tam Thừa là phương tiện và Nhất Thừa là chân 
thật. Niết bàn của A La Hán là tạm thiết lập, Niết bàn của 


Phật mới là chân thật tuyệt đối. 


Bấy giờ đức Phật Thích Ca là một trong mười sáu Vương 
tử, phát nguyện xuất gia làm Sa-di Bồ tát, đệ tử của đức 
Phật Đại Thông Trí Thắng, đã từng thọ học Pháp Hoa với 
đức Phật này, cũng đã từng giảng dạy, hướng dẫn vô số đệ 
tử tu học kinh Pháp Hoa. 


Và nhiều vị Thanh văn và Bồ tát đã từng học Pháp Hoa 
với Sa-di Bồ tát Thích Ca ngày ấy, hiện nay vẫn đang có 


mặt ở trong hội Pháp Hoa tại đỉnh Linh Sơn này. 


Như vậy, nguyên ủy kinh Pháp Hoa là nguyên ủy của giáo 
pháp Nhất Thừa đã có từ Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, 
theo sự trải nghiệm của Bồ tát Văn Thù Sư Lợi và có từ 
đức Phật Đại Thông Trí Thắng đã trải qua tam thiên trần 
điểm kiếp được nói lại từ tuệ giác của đức Phật Thích Ca 
Mâu NI. 


Và ở trong phẩm Phương Tiện, đức Phật nói với Tôn giả 
Xá Lợi Phất rằng: 


90 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


“Pháp Nhất Thừa chỉ có các Đẳng Như Lai giác ngộ mới 
chứng biết. Và chư Phật xuất thể cũng để khai mở cái thấy 
biết của Phật ấy cho chúng sanh, đề cho họ ngộ nhập đó 
là mục đích duy nhất. 


Và chư Phật ba đời chỉ giáo hóa cho chúng sanh làm Bồ 
tát, và sau đó là trao cho họ pháp Nhất Thừa để làm Phật, 


mà không có trao thừa nào khác. 


Chư Phật ba đời và mười phương có mặt trong thế gian 


cũng chỉ làm một việc đó thôi. 
Nên, nay Như Lai cũng vậy”. 
Do đó, lịch sử Pháp Hoa là lịch sử truyền thừa của chư Phật. 


Lịch sử ấy đã có từ chư Phật với trải qua với vô lượng thời 
gian trong quá khứ, nó đang tiếp diễn ở hiện tại và sẽ tiếp 


diễn vô tận ở tương lai. 


Đó là một trong những điểm độc đáo, không phải là 
nguyên ủy mà còn là lịch sử truyền thừa của Pháp Hoa là 


vô tận. Vô tận trong quá khứ và vô tận trong vị lai. 


Tại sao? Tại vì hê có tâm là có Phật, và có tâm là có chúng 


Thích Thái Hòa 9Ị 


sanh. Tâm đã vô cùng, thì Phật cũng vô tận. Và Phật vô 
tận là để giáo hóa vô tận chúng sanh, khiến họ nhận ra 


được Phật tính ở nơi chính họ mà ngộ nhập. 


Nên, việc ngài Văn Thù Sư Lợi nói với Bồ tát Di Lặc ở 
phẩm Tựa về nguyên ủy Pháp Hoa, hay đức Phật Thích Ca 
nói với Tôn giả Xá Lợi Phất về nguyên ủy Pháp Hoa ở 
phẩm Hóa Thành Dụ, cũng chỉ là nói theo ngôn ngữ ước 
lệ, xảo diệu, chứ không nói theo ngôn ngữ diễn tả “thực 


tướng về nguyên ủy”. 


Hai ví dụ “tam thiên trần điểm kiếp” ở phẩm Hóa Thành 
và “vô số tam thiên trần điểm kiếp” ở phẩm Như Lai Thọ 
Lượng, đã cho ta thấy, nguyên ủy kinh Pháp Hoa hay 
nguyên ủy thành Phật của Phật Thích Ca là một nguyên ủy 


vượt thoát hăn mọi ngôn ngữ ý niệm của con người. 


Đó là điểm hết sức sâu thắm, vi diệu và độc đáo, khi đức 
Phật nói cho Tôn giả Xá Lợi Phất và thính chúng đương 
cơ Thanh văn về nguyên ủy tu học Pháp Hoa của Ngài khi 


còn là chú Sa-di Bồ tát. 


92 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 
CHƯƠNG II 

CHỦ YÊU, BÓ CỤC VÀ NỘI DUNG 
Chủ yếu, bố cục và nội dung kinh Pháp Hoa, có rất nhiều 
nhà Phật học Pháp Hoa đã phân tích và toát yếu. 
Tuy nhiên, ở đây tôi xin giới thiệu tổng quát như sau: 
1. Giáo lý chủ yếu 
Kinh Pháp Hoa có ba chủ ý chính: 


a. Tuyên bố hết thảy chúng sanh đều có Phật tính và đều 
có khả năng thành Phật, dù chúng sanh đó phạm vào các 
tội cực ác, nhưng Phật tính cũng không mất, hễ có điều 


kiện thì họ cũng sẽ thành Phật như thường. 


b. Tuyên bố pháp Nhất Thừa là con đường duy nhất để 
thành tựu Phật quả. Và chư Phật xuất thế là chỉ vì mục đích 


này, ngoài mục đích này không có mục đích nào khác. 


c. Tuyên bố pháp Tam Thừa là phương tiện cho bước đầu 


giáo hóa. Phật thừa mới là chủ đích hoằng pháp của Phật. 


Thích Thái Hòa 1 


2. Bố cục 
Hiện ở Đại Chính Tân Tu, ta có ba bản dịch Pháp Hoa: 


a. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, do ngài La Thập dịch, gồm 


có 28 phẩm, 7 cuốn. 


Nhưng, nguyên bản dịch của ngài La Thập 406 T.L, chỉ có 
27 phẩm. 


Năm 475 T.L, Pháp Hiển du hành Ân Độ, đến Khotan, ông 
tìm thấy phẩm Devadatta (Đề-Bà-Đạt-ĐÐa) bằng Phạn văn 
và ông đem bản Phạn văn này về nhờ Pháp Ý người Ấn 
phiên dịch sang Hán, và sau đó bổ sung vào bản Pháp Hoa 
nguyên dịch của ngài La Thập, khiến bản dịch này có đủ 


28 phẩm như hiện nay. 


Lại nữa, ở phẩm Phổ Môn, bản dịch của ngài La Thập do 


thế hệ sau bồ sung phần thi kệ. 


Và như vậy, Pháp Hoa 28 phẩm, được những thế hệ sau bố 
sung đầy đủ được xem là định bản và phần nhiều các nhà 
Phật học Pháp Hoa căn cứ vào định bản này để chú giải và 


phổ biến. 


94 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 
b. Chánh Pháp Hoa Kinh, do ngài Trúc Pháp Hộ dịch, 
286 T.L, gồm có 10 cuốn, 27 phẩm. Trong đó không có 
phâm Đề-Bà-Đạt-Đa và cũng không có phần thi kệ của 
phẩm Phố Môn. 


c. Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, do ngài Xà 
Na Quật Đa và Cấp Đa dịch, 601 T.L, gồm có 7 cuốn, 27 


phẩm. 


Trong đó, không có phẩm Đề-Bà-Đạt-Đa, nhưng phẩm 
Phố Môn có phần kệ tụng. 


Lại nói thêm, Phạn văn bằng Devanagari hiện có ở Buddhist 
Sanskrit Texts No 6, cũng không có phẩm Đề-Bà-Đạt-Đa, 
nhưng phâm Phổ Môn có phân thi kệ và chỉ có 27 phẩm. 


Ngài Trí Khải (538-597) - Tổ sư Thiên Thai Tông Trung 
Hoa, đã căn cứ Pháp Hoa 28 phẩm của ngài La Thập để chia 


bố cục kinh Pháp Hoa có hai phân: tích môn và bản môn. 
e - Tích môn là khía cạnh, dấu tích, khía cạnh lịch sử 


Mười bôn phâm đâu nói về tích môn hay nói vê mặt lịch sử. 


Thích Thái Hòa 95 


Bồ cục trong phần Tích môn lại có ba: 
—_ Tự phần: phẩm Tựa. 


— Chánh tông phần: Từ phẩm Phương Tiện đến một 
phần hai phẩm Pháp Sư. 


—_ Lưu thông phần: Từ nửa phẩm Pháp Sư còn lại đến 


phâm An Lạc, tức là phẩm thứ 14. 

— _ Phần Tích môn, phẩm Phương Tiện là chủ yếu. 

e - Bản môn là khía cạnh bản thể, khía cạnh siêu lịch sử 
Mười bốn phẩm sau nói về bản môn. 


Mười bôn phâm sau là nói vê báo thân viên mãn của Phật 


Thích Ca. 
Bồ cục bản môn cũng có ba phần: 


— Tự phần: Nửa phần đầu của phẩm Tùng Địa Dõng 


Xuất là tựa phần thuộc bản môn. 


—_ Chánh tông phân: Từ nửa phần sau của phẩm Tùng 


96 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Địa Dõng Xuất đến nửa phần đầu của phẩm Phân Biệt 


Công Đức là chánh phần thuộc bản môn. 


—_ Lưu thông phần: Từ nửa phần sau của phẩm Phân Biệt 
Công Đức cho đến phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát là 


phần nói về công đức lưu thông. 


Phẩm Như Lai Thần Lực và phẩm Chúc Lụy là nói về 
Pháp lưu thông. 


Các phẩm còn lại là nói về hạnh nguyện lưu thông. 
Trong bản môn, phẩm Như Lai Thọ Lượng là chủ yếu. 


Ngoài hai bố cục ấy, có vị đề nghị thêm phần hạnh môn 
Pháp Hoa"”. Nghĩa là bố cục kinh Pháp Hoa có ba phần 


gôm: tích môn, bản môn và hạnh môn. 


Ngoài những phân chia bố cục kinh Pháp Hoa ở trên, tôi 


xin đóng góp thêm cho sự phân chia bố cục này như sau: 


e Phẩm Tựa là phần giới thiệu tổng quát về giáo, hạnh, 


nguyện, quả và đại nguyện của kinh Pháp Hoa. 


"° Sen Nở Trời Phương Ngoại, Nhất Hạnh, Lá Bối xuất bản 


Thích Thái Hòa 97 


se Từ phâm Phương Tiện đến phâm An Lạc Hạnh, là nói 


về giáo và hạnh của Pháp Hoa. 


Giáo Pháp Hoa là từ phẩm Phương Tiện cho đến phẩm 
Thọ Học Vô Học Nhân Ký. 


Hạnh Pháp Hoa là từ phẩm Pháp Sư đến phẩm An Lạc Hạnh. 


e - Từ phẩm Tùng Địa Dõng Xuất đến phẩm Thường Bắt 
Khinh Bồ Tát là nguyện và quả Pháp Hoa. 


—_ Nguyện Pháp Hoa là phẩm Tùng Địa Dõng Xuất. 


—_ Quả Pháp Hoa là từ phẩm Như Lai Thọ Lượng đến 
phẩm Thường Bắt Khinh Bồ Tát. 


e _ Những phẩm còn lại là nói về Đại nguyện Pháp Hoa. 
Nghĩa là nguyện yếm trợ và hoằng truyền kinh Pháp Hoa 
trong mọi thời gian, trong mọi không gian và trong mọi 


hình thức. 
3. Nội dung 


Kinh Pháp Hoa bản dịch của Ngài La Thập có 28 phẩm, ý 


chính của mỗi phẩm xin tóm lược như sau: 


98 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Phẩm Tựa 


Giới thiệu tổng quát về giáo, hạnh, nguyện, quả và đại 


nguyện của kinh Pháp Hoa. 


Đức Phật đã giới thiệu trực tiếp kinh Pháp Hoa cho hội 


chúng tại đỉnh Linh Sơn bằng ánh sáng của thiền định. 


Sau đó, ngài Di Lặc phát khởi nhận thức bằng ngôn ngữ 
quy ước của con người. Và ngài Văn Thù Sư Lợi đã giới 
thiệu tổng quát Pháp Hoa cho hội chúng bằng ngôn ngữ 


trải nghiệm của chính mình. 


Phẩm Phương Tiện 


Đức Phật Thích Ca chính thức nói kinh Pháp Hoa, có bốn 


điêm chủ yêu như sau: 


a. Đức Phật Thích Ca khẳng định sự có mặt của chư Phật 
trong cuộc đời là chỉ làm một việc duy nhất là: “Vì muốn 
khai mở sự hiểu biết của Phật cho chúng sanh, khiến cho 
họ thành tựu sự thanh tịnh mà có mặt trong đời; vì muốn 


chỉ bày sự hiểu biết của Phật cho chúng sanh mà hiện ra 


Thích Thái Hòa 09 


trong đời; vì muôn chúng sanh chứng ngộ sự hiệu biệt của 
Phật mà hiện ra trong đời và vì muôn chúng sanh thê 


nhập con đường hiệu biết của Phát mà hiện ra trong đòi. 


b. Đức Phật nói với Tôn giả Xá Lợi Phất răng: “Chỉ có 
một việc thường làm của các đức Nhự Lai là giáo hóa Bồ 
tát; và chỉ sử dụng sự thấy biết của Phật để chỉ bày cho 
chúng sanh giác ngộ mà thôi; và cũng chỉ có sử dụng duy 
nhất Phật Thừa đề thuyết Pháp cho chúng sanh, nên ngoài 
Phật Thừa không có một Thừa nào khác. Chư Phật mười 


phương cũng đêu là như vậy”. 


c. Đức Phật lại nói với Tôn giả Xá Lợi Phất răng: “Nếu ai 
là đệ tử của Như Lai, tự cho mình là A4 La Hán, là Độc 
Giác mà không nghe, không biết rằng, các đức Như Lai, 
Đẳng Giác Ngộ chỉ có một việc là giáo hóa Bồ tát, thì 
những vị ấy không phải là A La Hán, không phải là Độc 
Giác, không phải là đệ tứ của đức Như Lai. 


d. Đức Phật nói với Tôn giả Xá Lợi Phất rằng: “Pháp của 
Như Lai thành tựu, Pháp ấy khó hiểu và hiễm có bác nhất, 


chỉ có Như Lai và Như Lai mới có khả năng thấu triệt thực 


100 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


tướng của các pháp. Nghĩa là tướng các pháp là như vậy; 
tính là như vậy; thể là như vậy; năng lực là như vậy; tác 
dụng là như vậy; nhân là như vậy; duyên là như vậy; quả 
là như vậy; báo là như vậy; gốc rễ ngọn ngành tuyệt đối 


bình đăng là như vậy”." 


Bôn điêm này là chủ yêu của phâm Phương Tiện mà cũng 


là chủ yếu của kinh Pháp Hoa. 


Nên, khi đức Phật nói xong bốn điểm này là Ngài đã nói 


xong kinh Pháp Hoa cho những đối tượng đương cơ. 
Những phẩm tiếp theo là diễn giảng rộng rãi mà không 
phải là then chốt. 

Phẩm Thí Dụ 

Phẩm này có ba điểm chủ yếu như sau: 


a. Nói về sự tin hiệu của Tôn giả Xá Lợi Phât với pháp 


Nhất Thừa. 


”' Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, La Thập, tr 5b, Đại Chính 9. 


Thích Thái Hòa 101 
Tôn giả Xá Lợi Phất đã phát biểu sự tin hiểu đối với pháp 
Nhất Thừa qua hai ý như sau: 

e_ Ýthứnhất 


Tôn giả Xá Lợi Phất đã bạch với đức Thế Tôn rằng: “Con 
từ trước đến nay, suốt từ ngày liên đêm luôn luôn tự khắc 
trách. Nhưng hôm nay, từ đức Thế Tôn con lại được nghe 
Giáo pháp mà trước đó chưa từng nghe và chưa từng có, 
mọi nghỉ ngờ trong lòng con giờ đây dứt sạch, thân tâm 


được thư thái ổn định. 


Ngày nay, con mới biết mình là Phật tử chân thật, sinh ra 


từ giáo huấn của Ngài, hóa sanh từ Chánh pháp của Ngài 


và được dự phần vào Chánh pháp của Phật".^ 


se Ýthứhai 
Tôn giả bạch với đức Thế Tôn trong bài kệ tụng như sau: 
“Con quyết định làm Phật 


Được trời, người cung kính 


K Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, La Thập, tr I0c, Đại Chính 9. 


102 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Chuyển pháp luân vô thượng 
Giáo hóa các Bồ tát”. 
Phát biểu hai ý này, chứng tỏ Tôn giả Xá Lợi Phất đã lãnh 
hội được pháp Nhất Thừa mà đức Phật đã đạy trực tiếp 


cho Tôn giả ở phẩm Phương Tiện. 


b. Do lãnh hội được pháp Nhất Thừa, nên Tôn giả đã được 
đức Phật thọ ký thành Phật trong tương lai. 


Và trước khi thọ ký, đức Phật đã nhắc lại bản nguyện bồ 
đề của Tôn giả vốn đã từng phát nguyện và đã tu học dưới 


sự đìu dắt của Ngài từ vô lượng kiếp trước. 


Sau khi đức Phật đã nhắc cho Tôn giả Xá Lợi Phất nhớ lại 
bản nguyện Bồ tát của mình và liền thọ ký cho Tôn giả 


thành Phật trong tương lai. 


Việc đức Phật thọ ký cho Tôn giả Xá Lợi Phát, là chủ ý 


chính của phâm này. 


c. Đức Phật tiếp tục hiển thị giáo lý Nhất Thừa qua thí dụ 


*3 Như trên, tr I1b. 


Thích Thái Hòa 103 


nhà lửa và ba xe cho các vị Đại A La Hán như Đại Mục 
Kiên Liên, Đại Ca Diếp, Tu Bồ Đề và Ca Chiên Diên cũng 


như nhiều vị Thanh văn A La Hán khác trong hội chúng. 


Đây chỉ phần minh họa. 


Phẩm Tín Giải 


Chủ yếu của phẩm này là nói hàng Thanh văn tin và hiểu 
pháp Nhất Thừa của đức Phật dạy qua pháp dụ nhà lửa và 


ba xe. 


Do đó, họ nhận ra Tam Thừa là phương tiện và những gì họ 
chứng đắc bấy lâu nay đều là do Phật phương tiện để dạy 
pháp Nhất Thừa, khiến họ phải đạt tới Niết Bàn của Phật. 


Họ rất cảm kích ơn đức giáo hóa của Phật. 


Làm Phật là việc họ không bao giờ dám nghĩ tới mà nay họ 


lại được. Họ được là nhờ phương tiện khéo léo của Phật. 


Và để chứng minh cho sự tin hiểu của họ đối với pháp 
Nhất Thừa là cứu cánh, Tam Thừa là phương tiện, họ đã 


đưa ra ví dụ trưởng giả và gã cùng tử. 


104 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Phẩm Dược Thảo 


Chủ yếu của phẩm này, đức Phật dùng thí dụ “cỏ thuốc” 


đề dụ cho Tam Thừa là từ Nhất Thừa mà biểu hiện. 


Và ngay từ buổi đầu, đức Phật đã thuyết pháp Nhất Thừa 
một cách bình đăng, nhưng do căn cơ của người nghe 
không đồng, nhân duyên tu học khác nhau, thành ra có sự 


sai biệt. 


Và dù có sai biệt thế nào đi nữa, thì đức Như Lai vẫn sử 
dụng mọi phương tiện để thuyết Pháp thích hợp, khiến cho 


tất cả sự tu học rốt cùng đều thành tựu Phật đạo. 


Nên, ví dụ “cây cỏ” là đê minh họa cho chủ ý này. 


Phẩm Thọ Ký 


Chủ yếu của phẩm này là đức Phật thọ ký cho bốn vị Đại 
A La Hán đứng đầu chúng Thanh văn, để xác quyết Niết 
bàn A La Hán mà những vị này chứng đắc từ trước đến 
giờ chưa phải là chân thật, chỉ là phương tiện đối cơ giáo 


hóa của Ngài. 


Thích Thái Hòa 105 


Niết bàn của Phật mới là chân thật. Và Niết bàn ấy, chỉ đạt 
được bằng con đường Bồ tát hạnh mà không phải là Thanh 


văn hạnh. 


Nên, ở phẩm này đức Phật nói pháp Nhất Thừa bằng chính 
hành động thọ ký của Ngài, và những vị được thọ ký này, 
tin và hiểu pháp Nhất Thừa một cách vững chãi bằng 
chính hành động tiếp nhận sự thọ ký ấy từ đức Thế Tôn 


một cách thành khẩn. 


Phẩm Hóa Thành Dụ 


Chủ yêu của phẩm này là đức Phật trình bày giáo lý Nhất 


Thừa cho hàng Thanh văn qua nhân duyên. 


Nghĩa là nhân duyên thầy - trò, thân hữu liên hệ với nhau 
đối với pháp Nhất Thừa từ đức Phật Đại Thông Trí Thắng 


đã trải qua cách đây “tam thiên trần điểm kiếp”. 


Và từ đó, đức Phật đã sử dụng phương tiện của Nhất Thừa 
để đìu dắt hàng đệ tử, khiến cho tất cả đều chứng nhập 
Nhất Thừa, hiện nay phương tiện ấy vẫn đang còn tiếp tục 


sử dụng. 


106 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Thí dụ Hóa thành là minh họa chủ ý này. Và qua thí dụ 
này, đức Phật chính thức xác định, Niết bàn của A La Hán 
là do Ngài phương tiện thiết lập, nay đã đúng lúc cần phải 
phế bỏ để tiến tới Niết bàn đích thực của Phật. 


Phẩm Ngũ Bách Đệ Tử Thọ Ký 


Chủ yếu của phẩm này là đức Phật tiếp tục dạy pháp Nhất 
Thừa cho 500 đệ tử Thanh văn bằng chính hành động thọ 
ký của Ngài. 


Và đức Phật xác định rằng, những đệ tử Thanh văn được 
thọ ký này, họ là “nội bí Bồ tát, ngoại hiện Thanh văn”. 
Họ cũng đã từng phát khởi đại nguyện Bồ tát, họ đã từng 
làm các Phật sự với tâm nguyện Bồ tát, nhưng đến nay họ 


quên mất, tưởng hạnh Thanh văn là thật. 


Do đó, đức Phật đã nhắc nhở cho họ nhớ lại bản nguyện 
Bồ tát của họ. Và khi họ nhớ lại đại nguyện Bồ tát của họ 


là họ liền được Phật thọ ký thành Phật trong tương lai. 


Nên, phẩm này đức Phật thuyết pháp Nhất Thừa cho 
Thanh văn bằng cách nhắc nhở họ nhớ lại đại nguyện Bồ 


tát của họ. 


Thích Thái Hòa 107 


Và quý vị này đã nhớ lại bản nguyện của mình, bằng cách 
đưa ra ví dụ “hạt ngọc minh châu nằm sẵn trong chéo áo” 
để ví rằng, tu tập mà quên mất đại nguyện Bồ tát thì 
nghèo, nhớ lại bản nguyện Bồ tát là tức khắc trở thành 


ø1àu có. 


Ví như gã nghèo do quên mật “hạt minh châu trong chéo 
áo” đã trở nên nghèo cùng, có người chỉ cho liên nhớ lại 


và đem ra tiêu dùng thì trở thành kẻ giàu có. 


Phẩm Thọ Học Vô Học Nhân Ký 


Chủ yếu phẩm này, đức Phật tiếp tục giảng pháp Nhất 
Thừa bằng chính hành động thọ ký cho những vị đã hoàn 
tất hay chưa hoàn tất pháp học Thanh văn. 


Ngài thọ ký bằng cách nêu rõ bản hạnh và gọi tên từng vị 
để thọ ký tương lai thành Phật, như trường hợp Tôn giả A 


Nan và La Hầu La. 


Tôn giả A Nan đã từng duy trì kho tàng chánh pháp của 
chư Phật quá khứ, hiện đang tiếp tục và sẽ tiếp diễn đến 


chư Phật trong tương lai. 


108 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Tôn giả La Hầu La bản hạnh đã từng làm trưởng tử của 
các đức Như Lai, khi chưa xuất gia trong quá khứ, hiện tại 


cũng đang như vậy và tương lai cũng sẽ tiếp tục như vậy. 


Nên, phâm này đức Phật lại tiếp tục nêu rõ bản hạnh, bản 
nguyện của các vị Thanh văn để thọ ký, băng cách biệt ký 


hay tổng ký. 


Hai ngàn vị còn lại đức Phật cũng đã tổng thọ ký cho họ 


đều thành Phật tương lai. 


Như vậy, ta thấy từ phẩm 2 đến phẩm 9 của kinh Pháp 
Hoa, đức Phật đã có ba cách trình bày pháp Nhất Thừa. 


e_ Cách một: Nói thăng về giáo pháp Nhất Thừa cho hàng 


Thanh văn thượng căn, tiêu biểu là Tôn giả Xá Lợi Phát. 


e_ Cách hai: Nói pháp Nhất Thừa cho Thanh văn trung 
căn qua thí dụ, như các Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tu 


Bò Đề, Đại Ca Diếp, Ca Chiên Diên. 


e_ Cách ba: Nói pháp Nhất Thừa cho Thanh văn hạ căn 
qua nhân duyên, như Tôn giả Phú Lâu Na, Kiều Trần 


Như,... cho đến bao gồm cả những vị đã hoàn tất hay 


Thích Thái Hòa 109 


chưa hoàn tất Pháp học Thanh văn. 

Tám phẩm này, đã nói lên việc sử dụng phương tiện của 
Nhất Thừa để giáo hóa hàng Thanh văn thừa, khiến tất cả 
đều quy về Nhất Thừa của Phật đã thành công. 


Phẩm Pháp Sư 


Chủ yếu của phẩm này là nói về phẩm hạnh hay là căn bản 


Giới Định Tuệ của một vị Pháp sư Pháp Hoa. 


Đối với phẩm hạnh, vị Pháp sư phải có khả năng thọ trì, 


đọc tụng, diễn giảng kinh Pháp Hoa. 


Đối với căn bản Giới Định Tuệ, vị Pháp sư phải có đầy đủ 


ba chất liệu: 
1. Giới căn bản của Pháp Hoa là bản nguyện đại bi. 
2. Định căn bản của Pháp Hoa là tâm nhu hòa nhẫn nhục. 


3. Tuệ căn bản của Pháp Hoa là phải thấy rõ Tánh Không 
ở nơi hết thảy pháp. 


Đó là những nội dung chủ yếu của phẩm này. 


110 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Phẩm Hiện Bảo Tháp 


Việc hiện bảo tháp và xuất hiện toàn thân xá lợi của Phật 


Đa Bảo là chủ yếu nói lên hạnh nguyện Pháp Hoa. 
Hạnh nguyện ấy là bất diệt giữa các pháp đang sinh diệt. 


Và bảo tháp cũng như toàn thân xá lợi của đức Phật Đa 
Bảo xuất hiện để làm chứng cứ, pháp Nhất Thừa do đức 
Phật Thích Ca tuyên thuyết là đúng bản hạnh và nguyện 
của chư Phật. Pháp ấy là chân thật bất diệt, khuyến khích 


thính chúng phát tâm tu tập, giữ gìn và truyền bá khắp nơi. 


Đó là chủ yêu của phâm này. 


Phẩm Đề-Bà-Đạt-Đa 


Phẩm này trình bày pháp Nhất Thừa là bình đăng. Không 
những bình đắng giữa người thiện và người ác, giữa người 
thân và người thù, giữa nam và nữ mà còn bình đẳng giữa 


các chủng loại khác nhau. 


Nên, đức Phật thọ ký cho Đề-Bà-Đạt-Đa thành Phật, mặc 
dù hiện tại Đề-Bà-Đạt-Đa là người gây nhiều độc ác và 


chống đối đức Phật kịch liệt. 


Thích Thái Hòa III 


Tuy vậy, đức Phật biết Phật tính nơi Đề-Bà-Đạt-ĐÐa vẫn 
nguyên vẹn, bản hạnh Pháp Hoa nơi Đẻ-Bà-Đạt-Đa không 
mắt, nêu hội đủ nhân duyên thì tất cả đều được phục hồi 
nguyên vẹn. Nên đây là điểm chủ yếu mà đức Phật thọ ký 


cho Đề-Bà-Đạt-Đa thành Phật trong tương lai. 


Trước khi thọ ký cho Đề-Bà-Đạt-Đa thành Phật, đức Phật 
còn nói: “Đề-Bà-ĐÐạ¡-Đa là người bạn tốt của Ngài, nhở 
người bạn này mà Ngài đã thành tựu sáu pháp ba-la-mát, 
bốn tâm vô lượng, ba mươi hai tướng lốt, tắm mươi vẻ 


54 
007 


Và sau khi thọ ký cho Đè-Bà-Đạt-Đa xong, đức Phật còn 
nói cho đại chúng biết: “Nếu ai nghe được phẩm Đê-Bà- 
Đạtr-Đa trong kinh Pháp Hoa này mà tâm thanh tịnh, tin 
tưởng kính trọng, không nghỉ ngờ, không lâm lấn, thì 
người ấy sẽ không sa vào các ác đạo mà thường sinh ra 
trước mặt chư Phát mười phương. Và sinh ở đâu cũng 


thường được nghe kinh Pháp Hoa. Sinh trong nhân loại 


s Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, La Thập, tr 34c - 35a, Đại Chính. 


If2 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


hay chư thiên thì được hưởng sự yên vui vi điệu, và nêu 


sinh trước mặt chư Phát thì hóa sinh từ hoa sen". 


Thọ ký cho Đề-Bà-Đạt-Đa và nói lời khuyến khích xong, 
đức Phật lại chứng minh việc Long nữ thành Phật là do 
hạnh nguyện hoằng truyền kinh Pháp Hoa của Bồ tát Văn 


Thù Sư Lợi tại cung rồng Diêm Hải. 


Dù là kẻ cực ác, nhưng đã từng có bản hạnh Nhất Thừa, 
thì vẫn có đầy đủ điều kiện căn bản để thành Phật. Và cho 
dù loài súc sanh nữ, nhưng đã có căn duyên với Pháp Hoa 
và đã nỗ lực thực hành cũng như hoằng truyền kinh ấy, thì 
việc thành Phật không phải là chuyện xa lạ mà nó sẽ xảy 


ra ngay trước mặt. 


Đó là những chủ ý của phẩm này. 


Phẩm Khuyến Trì 


Chủ yếu của phẩm này là khuyến khích duy trì và phát 
khởi hạnh nguyện hoằng truyền kinh Pháp Hoa. 


* Như trên, tr 35a 


Thích Thái Hòa 113 


Bồ tát Dược Vương và tùy thuộc đã phát khởi hạnh 
nguyện hoằng truyền Pháp Hoa vào thời đại chúng sanh 


xâu ác. 


Các vị Đại A La Hán và tất cả Thanh văn đã được thọ ký 
và phát khởi hạnh nguyện hoằng truyền kinh Pháp Hoa ở 
cõi nước khác. 

Các Tỷ khưu ni được Phật thọ ký ở phẩm này cũng phát 


nguyện hoằng truyền kinh Pháp Hoa ở cõi khác. 


Trước khi thọ ký cho tất cả Tỷ khưu ni, đức Phật gọi bà 
Kiều Đàm Di (bà Ma-Ha-Bà-Xà-Bà-Đề) mà nói rằng: 


“Này Kiêu Đàm Di! Trước đó Như Lai đã nói tổng quát 
răng, hết thảy Thanh văn đều đã thọ ký”."5 


Với sự thọ ký này, gọi là “tổng ký”, tức là thọ ký hết thảy 
hàng Thanh văn đều được thành Phật tương lai, kế cả năm 
ngàn người Thanh văn tăng thượng mạn bỏ hội chúng ra 


về từ buôi đâu. 


s Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, La Thập, tr 36a, Đại Chính 9 


114 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Đến phẩm này họ cũng được đức Phật “tổng ký” và đều 
khuyến khích phát khởi hạnh nguyện Bồ tát bằng cách 
hoằng truyền kinh Pháp Hoa. 


Và quan trọng nhất của phẩm này là các Bậc Đại sĩ phát 
nguyện hoằng truyền kinh Pháp Hoa vào thời đại xấu ác, 
với sứ mệnh đây đủ ba tính chất gồm: từ bi, nhẫn nhục và 
không tiếc thân mạng. 


Phẩm An Lạc Hạnh 


Chủ yếu phẩm này là nói hạnh Pháp Hoa phải có mặt 


trong đời sông của người hoăng truyền. 


Phải hoằng truyền Pháp Hoa chính băng đời sống mà 


không phải là một mớ lý thuyết suông. 

Và đời sống ấy phải thể hiện qua bốn mặt gồm: 
e Thân hành Pháp Hoa. 

e  Khâu hành Pháp Hoa. 


e  Ý hành Pháp Hoa. 


Thích Thái Hòa 115 


e Nguyện hành Pháp Hoa. 


Sống đời Pháp Hoa như thế sẽ đạt tới thành quả lớn, sẽ 
được hiến tặng tuệ giác như Đắng Pháp Vương, giống như 
Vua ở đời hiến tặng hạt minh châu trên búi tóc cho những 


quân sĩ chiến thắng. 

Do đó, phẩm này chủ ý là nói người nảo đã phát nguyện 
hoằng truyền kinh Pháp Hoa thì người đó phải có đời sông ấy. 
Phẩm Tùng Địa Dõng Xuất 

Nội dung của phẩm này có những điểm như sau: 


I. Đức Phật Thích Ca từ chối sự phát nguyện nhiệt tình 
hoằng truyền kinh Pháp Hoa ở thế giới này của những vị 


Bồ tát từ thế giới khác. 


Đức Phật từ chối sự phát nguyện của các vị Bồ tát ấy là tại 
bởi các vị Bồ tát ấy chưa có kinh nghiệm đối với chúng 
sanh nơi thế giới này để hoằng truyền kinh Pháp Hoa có 


hiệu quả. 


Chúng sanh ở thế giới này được hình thành từ năm sự dơ 


116 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 
bân và họ thường biểu hiện những sự dơ bắn ấy trong đời 
sống của họ, bởi vậy những vị Bồ tát từ thế giới khác 
không đủ năng lực kham nhẫn đề hoăng truyền kinh Pháp 
Hoa ở thế giới này. 


Năm sự dơ bân ây gôm: 


° Kiếp trược: Thời đại vẫn đục, nghĩa là thời đại của sự 


hoại diệt. 
e - Kiến trược: Sự hiểu biết của họ rất thấp kém và vân đục. 
e _ Phiên não trược: Tâm lý vẫn đục và thấp kém. 


e Chúng sanh trược: Đời sống và hành xử với nhau hết 


sức thâp kém, vân đục. 


e - Mạng trược: Đời sông của họ rât ngăn ngủi, nhưng họ 
lại nuôi dưỡng và bảo vệ đời sông ây băng những hành 


động hệt sức kém cỏi. 


2. Các vị Bồ tát từ lòng đất của thế giới này vọt lên, là 
những vị Bồ tát đã từng trải nghiệm với những khổ đau 


của thê giới này, đã từng lăn lộn với năm sự vân đục ây, và 


Thích Thái Hòa 117 


từ đó họ tôi luyện hạnh nguyện để vượt ra. Họ vượt ra từ 
những trải nghiệm khổ đau của chính họ và từ những tác 


động khổ đau ở nơi thế giới này. 
Các vị Bồ tát ấy gồm có bốn chúng: 
e _ Chúng thứ nhất là do Bồ tát Thượng Hạnh dẫn đâu. 


Chúng này đã vượt lên đỉnh cao của tuệ giác từ sự quán 
chiếu khổ đau của chính mình và của chúng sanh ở nơi thế 
giới mà mình đang cộng trú để phát khởi hạnh nguyện 
rộng lớn là: “Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành = Phật 
đạo không gì hơn, thề nguyện đều viên thành”, nên chúng 


Bồ tát này, gọi là chúng Bồ tát do Thượng Hạnh dẫn đâu. 
e _ Chúng thứ hai là do Bồ tát Vô Biên Hạnh dẫn đâu. 


Chúng này đã vượt ra khỏi sự khổ đau do ngu dốt của 
chính mình, và sự khổ đau cũng như sự ngu dốt của thế 
giới mà mình đang cộng trú, để thành tựu tuệ giác vô 
thượng bằng sự phát khởi hạnh nguyện rộng lớn là: “Pháp 
môn vô lượng thệ nguyện học = Pháp môn không kế xiết, 
thề nguyện đều tu học”, nên chúng Bồ tát này, gọi là 


chúng Bồ tát do Vô Biên Hạnh dẫn đầu. 


118 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


e _ Chúng thứ ba là do Bồ tát Tịnh Hạnh dẫn đầu. 


Chúng này vượt ra khỏi khổ đau của cá nhân và cộng đồng 
từ những tập khởi ô nhiễm của môi trường tâm thức cá 
nhân và xã hội, để thành tựu tuệ giác vô thượng, bằng sự 
phát khởi hạnh nguyện rộng lớn là: “Phiền não vô tận thệ 
nguyện đoạn = phiền não không cùng tận, thệ nguyện đều 
dứt sạch”, nên chúng Bồ tát này, gọi là chúng Bồ tát do 


Tịnh Hạnh dẫn đầu. 
e - Và chúng Bò tát thứ tư do Bồ tát An Lập Hạnh dẫn đầu. 


Chúng này thiết lập hạnh an lạc một cách vững chãi từ sự 
chấm dứt khổ đau, do sự phát khởi hạnh nguyện rộng lớn 
là: “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ = chúng sanh 
không số lượng, thệ nguyện đều độ khắp”, nên chúng Bồ 


tát này gọi là chúng Bồ tát do An Lập Hạnh dẫn đầu. 


Bồn chúng Bồ tát này do đức Phật Thích Ca huấn luyện từ 
trong lò lửa khổ đau của thế giới này, nên họ mới đủ mọi 
năng lực để phát nguyện hoằng truyền kinh Pháp Hoa cho 
chúng sanh ở nơi thế giới này, nhằm chuyển hóa Khổ để 


của thế giới này thành An Lập Hạnh, chuyền hóa Tập để 


Thích Thái Hòa 119 


của thế giới này thành Tịnh Hạnh, chuyển hóa Đạo đế ở 
nơi thế giới này thành Vô Biên Hạnh và Diệt đề ở nơi thế 


giới này thành Thượng Hạnh. 


Đó là chủ ý của phẩm này, và do chủ ý thâm sâu, vi điệu 
và siêu việt như vậy, làm cho hội chúng kinh ngạc, khiến 
Bồ tát Di Lặc phát khởi thỉnh vấn, làm duyên khởi để đức 
Phật dạy phẩm Như Lai Thọ Lượng. 


Phẩm Như Lai Thọ Lượng 


Phẩm này nói về Báo thân viên mãn của đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni. Báo thân ấy không bị sinh diệt chi phối, bởi vì 
đó là kết quả từ hạnh nguyện Pháp Hoa tạo thảnh, đã từ vô 


lượng kiếp. 


Đức Phật Thích Ca lịch sử đang nói Pháp Hoa bằng trực 
tiếp, bằng thí dụ, bằng nhân duyên và thọ ký cho hết thảy 
hàng Thanh văn thành Phật trong tương lai ấy, là từ nơi 


Phật báo thân viên mãn này mà biêu hiện. 


Các vị Bồ tát từ lòng đất vọt lên cũng do từ báo thân viên 


mãn vô lượng thời gian này giáo hóa mà tạo nên. 


120 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Do đó, Báo thân của Phật Thích Ca không hề nhập diệt, 
vẫn luôn luôn thường trú. Và làm căn bản cho mọi Ứng 
hóa thân của Phật Thích Ca biểu hiện cùng một lúc mà có 
mặt khắp mọi không gian để thuyết giảng Pháp Hoa cho 
hết thảy chúng sanh khắp cả vô biên thế giới. 


Đây là điểm chủ yếu của phẩm này, nên phẩm này là điểm 
sâu thắm, là bản thể thâm diệu của các phẩm Pháp Hoa 
được đức Phật diễn nói từ trước và là căn bản tạo nên các 
thành quả của Pháp Hoa và đại nguyện của Pháp Hoa ở 


các phâm về sau. 


Phẩm Phân Biệt Công Đức 


Chủ yêu của phâm này là nói vê thành quả tôt đẹp do tin 
và hiêu đôi với báo thân viên mãn không sinh diệt của 


Phật từ hạnh nguyện Pháp Hoa đem lại. 


Nên, phẩm này đặc biệt nhắn mạnh đến đức tin Pháp Hoa. 


Phẩm Tùy Hỷ Công Đức 


Phẩm này chủ yếu là nói thành quả hay phước báo tốt đẹp 


của người tùy hỷ đối với kinh Pháp Hoa. 


Thích Thái Hòa 121 
Thành quả ấy là thành quả tốt đẹp đối với tất cả tướng hảo 
của loài người. Người ấy có đầy đủ tiện nghỉ đi lại, có vị 
trí cao đẹp trong cõi nhân thiên và đời sống sinh ra trong 


môi trường của các vị Bồ tát có pháp Tổng Trì tối thượng. 
Phẩm Pháp Sư Công Đức 


Chủ yếu phẩm này là nói những thành quả tốt đẹp đối với 
sáu căn của vị Pháp sư Pháp Hoa, do công phu tu tập, thọ trì, 


đọc tụng, diễn giảng, ân hành kinh Pháp Hoa mà đem lại. 


Phẩm Thường Bắt Khinh Bồ Tát 


Chủ ý của phâm này là nói về thành quả tốt đẹp do thực hành 


hạnh nguyện Pháp Hoa đem lại của đức Phật Thích Ca. 


Tiền thân của đức Phật Thích Ca là Bồ tát Thường Bất 
Khinh. 


Vị Bồ tát ấy, đã phát nguyện thọ trì kinh Pháp Hoa từ đức 
Phật Oai Âm Vương đã trải qua vô lượng kiếp cho đến 


ngày nay chưa hề gián đoạn. 


Bởi vậy, Báo thân bất hoại, siêu việt thời gian của Phật 


122 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Thích Ca là do từ hạnh nguyện Pháp Hoa này mà tạo 
thành, và hiện thân đức Phật Thích Ca có đầy đủ ba mươi 
hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp đang thuyết Pháp Hoa cho 
hội chúng tại đỉnh Linh Sơn, đang đưa Tam Thừa trở về 
với Nhất Thừa và đang thọ ký cho hết thảy Thanh văn 
thành Phật, đó là thành quả từ hạnh nguyện Pháp Hoa của 
Bồ tát Thường Bắt Khinh này. 


Do đó, phẩm này là nói hạnh nguyện lâu nhất, nhẫn nhục 
và kiên trì nhất của Pháp Hoa và là thành quả cao nhất của 


hạnh nguyện ấy. 


Phẩm Như Lai Thần Lực 


Chủ yếu của phẩm này là nói về sự yêm trợ cho những ai 
thực hành đời sống Pháp Hoa và phát khởi đại nguyện 
hoằng truyền đời sông ấy của Như Lai bằng năng lực thần 


thông. 


Như Lai thần lực là thần lực được biểu hiện từ nơi Như 
Lai thọ lượng, nghĩa là từ nơi báo thân bất hoại siêu việt 


thời gian và không gian mà biểu hiện thần lực. 


Thân lực ây có bôn điêm như sau: 


Thích Thái Hòa 123 
a. Thần lực đưa ra tướng lưỡi rộng dài đến Phạm thiên 


Đức Thế Tôn biểu hiện thần lực này là đề hiển thị cho đại 
chúng biết rằng: những gì đức Như Lai thuyết giáo từ khi 
chuyền pháp luân tại Vườn Nai cho đến bây giờ là xuyên 


suốt chân thật - chỉ nói một lời. 


Lại nữa, những gì mà Như Lai trình bày trong kinh Pháp 
Hoa này, từ phẩm Phương Tiện đến phẩm Như Lai Thần 
Lực này là pháp Nhất Thừa xuyên suốt thống nhất. 


Và lại nữa, pháp Nhất Thừa mà Như Lai vừa trình bày cho 
hội chúng đó cũng chỉ là một lưỡi, một lời, đúng như một 


lưỡi, một lời của chư Phật mười phương và ba đời. 


Chư Phật phân thân, từ Báo thân không sinh diệt đang 
hoằng truyền Pháp Hoa khắp cả mười phương cũng chỉ nói 
một lưỡi, nói một lời, Nhất Thừa là chân thật, Tam Thừa 


là phương tiện. 


Và chỉ có lời nói chân thật ấy, mới là sức mạnh phi thường 
để yêm trợ cho những ai phát nguyện sống đời sống Pháp 


Hoa và hoăng truyên đời sông ây. 


b. Hết thảy lỗ chân lông của Như Lai đều phóng ra vô 


124 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


lượng, vô biên ánh sáng có màu sắc và chiêu soi khắp các 


thế giới trong mười phương 


Đức Thế Tôn biểu hiện thần lực này đề hiển thị rằng, chân 


lý là tỏa sáng cùng khắp mọi nơi và bắt diệt. 


Và chỉ có chân lý mới có sức mạnh phi thường xóa tan ảo 
vọng, đê yêm trợ cho những ai nguyện sông đời sông Pháp 


Hoa và hoằng truyền đời sống ấy. 
c. _ Chư Phật phân thân, đằng hắng cùng một lúc 


Thần lực này của chư Phật, nhằm hiển thị rằng: Phật báo 
thân và chư Phật phân thân bắt cứ thời gian nào và không 
gian nảo, cũng cùng một phát nguyện thống nhất. Sống 
băng đời sống kinh Pháp Hoa và phát nguyện hoằng 


truyền kinh ấy. 


Và đồng thời phát nguyện yếm trợ cho những ai đang hành 
Pháp Hoa và hoằng truyền Pháp ấy. 


Và như vậy, chỉ có nguyện lực thống nhất mới có sức 
mạnh phi thường để yêm trợ người có đời sống Pháp Hoa 


và hoăng truyền Pháp ấy. 


Thích Thái Hòa 125 


d._ Chư Phật búng tay cùng lúc 


Thần lực này của chư Phật, nhằm hiển thị rằng, mọi hoạt 
dụng của Phật báo thân và chư Phật phân thân là thống 


nhất với nhau, đối với pháp Nhất Thừa. 


Và như vậy, chỉ có hoạt dụng thống nhất đối với Phật 
Thừa, mới có năng lực phi thường để bảo chứng cho 


những ai sống đời Pháp Hoa và hoằng truyền đời sống ấy. 


Đức Như Lai đã sử dụng những thần lực như vậy đề yềm 


trợ cho những vị thực hành đại nguyện Pháp Hoa. 

Yểm trợ đại nguyện Pháp Hoa bằng thần lực là chủ yếu 
của phẩm này. 

Phẩm Chúc Lụy 


Chúc lụy hay phó chúc hoặc ký thác, phẩm nầy có bốn 


điêm chủ yêu sau: 
a. - Trực tiêp phó chúc 


Đức Phật đứng dậy từ pháp tòa, bằng tất cả thần lực, đưa 


tay xoa đỉnh đâu của các Bô tát Đại Sĩ và nói lời phó chúc: 


126 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


“Pháp Tuệ giác Vô thượng này rất khó được, Như Lai đã 
trải qua vô số thời gian tu tập mới có được, ngày nay 
đem giao phó cho quý vị. Quý vị hãy hết lòng truyền bá 
Pháp ấy, làm cho sự lợi ích của Pháp ấy tăng lên một 


¿ 3 #533 51? 
cách rộng lớn”. 


Đây là lời phó chúc chính thức của đức Như Lai đến các vị 
Bồ tát Đại Sĩ. 


b. Lời căn đặn 
Đức Như Lai căn đặn lời hết sức quan trọng như sau: 


“Nếu trong tương lai có người nào tin tưởng được tuệ giác 
Như Lai, thì quý vị hãy giảng kinh Pháp Hoa này cho họ, 


khiến cho họ đều đạt được tuệ giác của Như Lai. 


Và nếu ai chưa tin tưởng kinh này, thì quý vị nên đem giáo 
lý sâu xa khác của Như Lai mà trình bày cho họ bằng 


nhiêu cách. 


Nếu làm được như vậy là quý vị đã báo đáp được ân đức 


chư Phát). 


” Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, La Thập, tr 52c, Đại Chính 9. 


Thích Thái Hòa 127 
c. Tiếp nhận và phụng hành 


Sau lời phó chúc của đức Thê Tôn, các vị Bô tát Đại Sĩ vui 
mừng không kê xiệt, liên cúi đâu hướng đên đức Thê Tôn 


nói lời tín kính và phụng hành như sau: 


“Bạch đức Thế Tôn! Chúng con nguyện xin cùng nhau 
phụng hành, đúng như lời huấn dụ của đức Thế Tôn. Xin 
đức Thế Tôn đừng lo nghĩ". 


Sau lời thưa tiếp nhận phó chúc của các Bồ tát Đại Sĩ, việc 


phó chúc của đức Thế Tôn đã hoàn thành. 


Và những gì đức Như Lai dạy về giáo, hạnh, nguyện và 


quả của pháp Nhất Thừa đã thành tựu viên mãn. 
d. Thỉnh mời trở về quốc độ 


Sau khi đã hoàn thành mọi thủ tục phó chúc, đức Thế Tôn 
thỉnh mời các đức Phật phân thân trở về quốc độ của mình 


và cũng thỉnh mời tháp đức Phật Đa Bảo về chốn cũ. 
Trong hội chúng bấy giờ, ai cũng cảm thấy hoan hỷ, vui sướng. 


Như vậy, chủ yếu của phẩm này là vừa phó chúc kinh Pháp 


Hoa cho các vị Bồ tát Đại Sĩ tiếp tục hoằng truyền và đồng 


128 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


thời cũng tổng kết thuyết Pháp hoàn tất pháp Nhất Thừa 


của đức Thê Tôn vê bôn mặt giáo, hạnh, nguyện và quả. 


Còn các phâm sau của phâm này là nói vê đại nguyện 


Pháp Hoa của các Đại Bồ tát. 


Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bốn Sự 


Chủ ý phâm này là nói Bồ tát Dược Vương tu tập đạt được 
“hiện nhất thiết sắc thân tam muội”, là nhờ nghe kinh Pháp 
Hoa từ đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, và đã tỉnh 


cần thực hành Pháp Hoa không biết mỏi mệt. 


Do tu tập Pháp Hoa mà thành đạt thiền định “hiện nhất 
thiết sắc thân”, nên Bồ tát Dược Vương đã đốt thân từ sự 


thành đạt ấy, để cúng đường chư Phật và kinh Pháp Hoa. 


Việc đốt thân cúng dường của Bồ tát Dược Vương có một 
ý nghĩa hết sức thâm diệu, đó là dâng hiến toàn vẹn Pháp 
do Bồ tát chứng ngộ từ đời sống Pháp Hoa lên cúng dường 
chư Phật, để biểu lộ lòng biết ơn sâu xa đức giáo hóa băng 
Pháp Hoa của các Ngài và Pháp thâm diệu được chứa 


đựng trong kinh. 


Thích Thái Hòa 129 


Và một lần khác, Bồ tát Dược Vương trong quá khứ cũng 


lại đốt hai cánh tay để cúng đường như vậy. 


Bồ tát đốt thân cúng dường là để khăng định tự thân thực 
chứng Pháp Hoa và lại một lần nữa đốt cánh tay cúng 
dường để khăng định khả năng hoăng truyền Chánh pháp, 
khiến cho tất cả Thánh giả trong Tam Thừa đều hội nhập 
Nhất Thừa. 


Z 


Nên chủ ý của phẩm nảy là nói lên đại nguyện hoằng 
truyền kinh Pháp Hoa của Bồ tát Dược Vương bằng năng 


lực khô hạnh qua sự “thiêu thân cúng dường”. 


Và chính do sự “thiêu thân cúng dường” ấy là khẳng định, 
việc do tu tập Pháp Hoa mà thành tựu định “hiện nhất thiết 


sắc thân” của Ngài là chân thật. 


^ 


Định “hiện nhất thiết sắc thân” là thứ thiền định có khả 


năng biêu hiện sắc thân một cách tự tại. 


Do có khả năng ấy, nên Bồ tát mới có khả năng biểu hiện 
nhiều hình thức, nhiều thân tướng thích hợp để hoăng 
truyền kinh Pháp Hoa đến với hết thảy mọi hình sắc và 
mọi giới loại trong mọi không gian mà không lẫn tiếc thân 


mạng, sẵn sàng đem thân mạng đề phụng sự Chánh pháp. 


130 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Đó là chủ ý cao nhất của phẩm này. 


Phẩm Diệu Âm Bồ Tát 


Chủ yếu phẩm này là nói Bồ tát Diệu Âm hoăng truyền 
kinh Pháp Hoa qua năng lực của thiền định hiện nhất thiết 


sắc thân. 


Do đạt được thiền định này, nên Bồ tát Diệu Âm có thể sử 
dụng mọi thân tướng thích hợp với mọi đối tượng để 
hoằng truyền kinh Pháp Hoa. 

Và do chứng đắc năng lực thiền định này mà Bồ tát Diệu 
Âm có thể biểu hiện từ thế giới của Pháp Hoa lý tưởng trở 
thành thế giới của Pháp Hoa hiện thực, bằng tất cả những 


năng lực hoạt dụng của đại nguyện qua thiền định. 


Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phố Môn 


Chủ yếu của phẩm này là nói Bồ tát Quán Thế Âm hoằng 
truyền kinh Pháp Hoa bằng tâm đại bi toàn diện. 

Toàn diện đối với Pháp: Đối với Pháp, Bồ tát Quán Thế 
Âm hoằng truyền Pháp Hoa bằng cách chỉ bày cho hết 


Thích Thái Hòa 131 


thảy chúng sanh đều đi vào được cửa “thực tướng của hết 


thảy pháp”. 


Toàn diện đối với Tâm: Đối với Tâm, Bồ tát Quán Thế 
Âm hoằng truyền kinh Pháp Hoa bằng cách phát Bồ đề 
tâm, tu tập Bồ tát hạnh, không còn bất cứ sợ hãi nào đối 


với các ách nạn. 


Toàn diện đối với chủng loại: Bồ tát Quán Thế Âm 
hoăng truyền kinh Pháp Hoa sử dụng hết thảy thân, cùng 
một lúc có thể biến thể cùng khắp để thuyết Pháp với 
thân thể thích ứng với hết thảy chủng loại chúng sanh. 


Toàn diện đối với thời gian: Bồ tát Quán Thế Âm có mặt 


cùng một lúc khắp mọi thời gian để tuyên dương Diệu pháp. 


Toàn diện đối với không gian: Bồ tát Quán Thế Âm cùng 
một lúc mà Ngài có mặt khắp mọi không gian để giáo hóa 
chúng sanh bằng tâm Đại bi của Ngài. 

Do đó, chủ yếu của phẩm này là nói Bồ tát Quán Thế Âm 


hoằng truyền kinh Pháp Hoa bằng tâm Đại bi một cách 


toàn diện. 


132 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Phẩm Đà-La-Ni 


Chủ yếu phẩm này là yếm trợ các vị Pháp sư Pháp Hoa 


băng năm thân chú. 


Trong năm thần chú yêm trợ ấy, thần chú yểm trợ đáng 


chú ý nhất là thần chú của quý vị quỷ La sát. 


La sát là loài quỷ độc ác ăn thịt người và tàn bạo nhất của 
thế gian, nhưng khi tất cả họ nghe đức Phật thuyết giảng 
kinh Pháp Hoa và năng lực của kinh Pháp Hoa đã đánh 
thức Phật tính nơi loài quỷ dữ này, khiến Phật tính trong 
họ sinh khởi và họ đã phát khởi đại nguyện hộ trì vị Pháp 
sư hoằng truyền kinh Pháp Hoa. 


Điêu này mới là điêm chủ yêu của phâm này. 


Ở phẩm 12, đức Phật đã thọ ký cho Đề-Bà-Đạt-Đa làm 
Phật là xác nhận Phật tính ở nơi người tạo tội ngũ 
nghịch, dù đọa địa ngục vô gián, nhưng vẫn không mắt, 
hễ có duyên thì sinh khởi. Cũng ở phẩm này, đức Phật 
đã chứng minh cho Long nữ thành Phật, là xác nhận 
rằng, dù nhân xấu bị đọa làm loài súc sinh, nhưng Phật 


tính không mất, hễ đủ duyên thì sinh khởi làm Phật. Ở 


Thích Thái Hòa 133 


phẩm Đà-La-Ni này, các quỷ La sát nữ đã phát tâm hộ 
trì vị Pháp sư hoằng truyền Pháp Hoa bằng thần chú, 
được Phật ấn chứng. Điều này là minh chứng rằng, dù 
gieo nhân ác, bị đọa làm loài quỷ dữ, nhưng Phật tính 
không mất, hễ có đủ cơ duyên thì Phật tính biểu hiện, 
phát khởi đại nguyện và đều có thể thành Phật trong 


tương lai. 


Vậy, kinh Pháp Hoa không phải chỉ có thần lực chuyển 
hóa hàng Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát thành Phật, mà 
còn có thần lực cực kỳ phi thường là chuyển hóa và đìu 
dắt các loại chúng sanh ở nơi ba ác đạo là địa ngục, ngạ 


quỷ vả súc sanh cũng đêu làm Phật nữa. 


Đây là điểm độc đáo của kinh Pháp Hoa và là điểm sâu 


thăm vi diệu của phâm này. 


Phẩm Diệu Trang Nghiêm Bốn Sự 


Chủ yếu của phẩm này là nói kinh Pháp Hoa có năng lực 
Phật hóa gia đình và Phật hóa xã hội qua nhà nắm quyền 
lực, bằng đại nguyện Pháp Hoa qua sự tác chứng của 


bản thân. 


134 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Vua Diệu Trang Nghiêm ở trong thân tộc là cha của hai 
hoàng tử Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn và ở mặt xã hội là vua, tức 
là vị nắm quyên lực cao nhất, nhưng lại là người tôn thờ 


chủ thuyết sai lầm. 


Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn biết rõ vai trò của vua cha hết 
sức quan trọng đối với hạnh phúc của hoàng tộc và xã hội, 
nếu vua cha tiếp tục đi theo chủ thuyết sai lầm, thì không 
những bản thân vua cha thiệt hại, mà còn gây thiệt hại lớn 


lao cho hoàng tộc và xã hội. 


Mặc dù hai hoàng tử hết sức thương cha, thương hoàng 
tộc và nhân dân, nhưng đứng trước tình trạng ấy hết sức 


khó xử. 


Khó xử vì con không thể nào nói đạo đức cho cha, dân 
không thể nào nói đạo đức cho vua, mà nhất là trong 
một xã hội gia trưởng và vương quyền, điều ấy lại càng 
không thẻ. 


Ngôn ngữ điêu luyện và luận lý sắc bén không còn là 
phương tiện xử lý có hiệu quả trong trường hợp này, biết 
vậy nên Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn đã sử dụng phương tiện 


thần thông bằng chính bản thân mình đã dày công tu tập 


Thích Thái Hòa l2) 


và chứng đạt từ Pháp Hoa tam muội và các thiền định khác 


của Bô tát đê chuyên hóa tà kiên của vua cha. 
Và điêu ây đã thực sự xảy ra. 


Vua Diệu Trang Nghiêm nhìn sự biểu hiện phép lạ của hai 
hoàng tử như vậy, lòng rất hoan hỷ, hướng lên hai vị hoàng 
tử và hỏi Thầy của hai con là ai. Hai vị hoàng tử trả lời, 
Thầy của chúng con là đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương 
Hoa Trí Như Lai, hiện đang giảng dạy kinh Pháp Hoa. Vua 


nói, cha muôn yêt kiên Ngài, chúng ta nên cùng đi. 


Vua Diệu Trang Nghiêm đã đến yết kiến đức Vân Lôi Âm 
Tú Vương Hoa Trí Như Lai, được Ngài dạy cho kinh Pháp 
Hoa, khiến vua vui mừng, phát tâm vô thượng và đã được 


đức Phật ấy thọ ký thành Phật trong tương lai. 


Vua tu tập Pháp Hoa rất tinh cần và thưa với đức Vân Lôi 
Âm Tú Vương Hoa Trí Như Lai rằng: “Hai người con này 
là Thiện tri thức của con, đã giúp con làm sống dậy những 


gốc rê tốt đẹp của con từ đời trước)”. 


Như vậy, chủ ý của phẩm này là Phật hóa gia đình, Phật hóa 


nhà nắm quyên lực và xã hội bằng đại nguyện Pháp Hoa, qua 


136 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 
phong cách của bậc Thiện tri thức (người bạn tốt và chân 
tình), có nội dung của tuệ giác Pháp Hoa, mà phương tiện sử 
dụng không nhất định là thần thông, mà chính là phương tiện 
trí lực. Ấy là sức mạnh của tuệ giác vận dụng, để thích ứng, 
làm thay đổi tình trạng tà kiến nơi đối tượng. 


Phẩm Phố Hiền Bồ Tát Khuyến Phát 


Bồ tát Phổ Hiền và vô số Bồ tát khác từ phương Đông đến 
đỉnh Linh Sơn để nghe đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng 
kinh Pháp Hoa. 


Bồ tát Phổ Hiền đã thưa với đức Thế Tôn răng, sau khi 


Ngài nhập diệt làm thế nào để được kinh Pháp Hoa? 


Đức Phật dạy cho Phổ Hiền Bồ tát có bốn yếu tô để được 
Pháp Hoa sau này: 


e - Được chư Phật hộ niệm. 
e  Gieo trồng gốc rễ công đức. 
e  Ở trong đoản thê kiên định theo Chánh pháp. 


e _ Phát nguyện cứu độ chúng sanh. 


Thích Thái Hòa 137 


Sau khi nghe bốn điểm này từ đức Thế Tôn, Bồ tát Phổ 
Hiền phát nguyện hộ trì người thọ trì, đọc tụng, diễn giảng 
kinh Pháp Hoa, không những bằng đại nguyện, bằng thần 
chú mà còn bằng trực tiếp, khiến cho người ấy không bị 
quên bởi bắt cứ câu chữ nào. 

Ở phẩm Tựa của kinh Pháp Hoa, Bồ tát Văn Thù có mặt để 
trả lời cho Bồ tát Di Lặc về ánh sáng thiền định Pháp Hoa 
của đức Thế Tôn phóng ra từ chặng giữa mày, là tiêu biểu 
cho vị Bồ tát có khả năng thâm nhập chân lý bằng trí tuệ 


Pháp Hoa hay trí tuệ toàn giác bằng chính sự trải nghiệm. 


Ở phẩm cuối của kinh Pháp Hoa, Bồ tát Phổ Hiền xuất 
hiện từ phương Đông, có mặt trong phần bế mạc Pháp 
Hoa, là tiêu biểu cho vị Bồ tát có khả năng hay tuệ giác 
thực hiện, giữ gìn và chuyển vận Pháp Hoa đến khắp mọi 
nơi, tạo thành chất liệu và sức mạnh của sự sống, mà 
không còn có bất cứ một sức mạnh nào có thể địch nổi. 

Nên, phẩm này cũng là phẩm lưu thông của kinh Pháp Hoa. 
Do đó, chủ ý của phẩm này nói cho ta biết, Pháp Hoa 
không còn là Pháp thoại mà Pháp thoại đã biến thành hành 


động của sự sông cùng khắp trong mọi không gian và 


trong mọi thời gian và là Pháp bắt diệt, không cùng tận. 


138 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


CHƯƠNG IV 


LỊCH SỬ PHÁT TRIÊN KINH PHÁP HOA 


ẤN ĐỘ 


Hầu hết các kinh điển từ Nguyên thủy đến Đại thừa đều có 
điểm thống nhất rằng: sau khi đức Thế Tôn thành đạo, 
Ngài không vội chuyên vận pháp luân, vì nghĩ rằng: “Giáo 
pháp do Ngài vừa chứng ngộ quá thâm điệu, cao quý, siêu 
lý luận, chỉ có kẻ trí mới thấu hiểu, còn đa số quần chúng 
thì đam mê di dục, chạy theo ái dục, khó mà thấy được 


nguyên lý duyên khởi, nguyên lý tịch tịnh của các hành”. 


Phạm thiên Sahampati đọc được luồng sinh khí Ấy, nên đã 
xuất hiện trước đức Thế Tôn, thỉnh cầu Ngài chuyển vận 


pháp luân. 


Bấy giờ, đức Phật nhìn hồ sen, thấy sen trong hồ có thứ đã 


lên khỏi bùn, nhưng chưa lên khỏi mặt nước, có thứ đã lên 


*# Kinh Ariyapariyesena. 


Thích Thái Hòa 139 


khỏi mặt nước, nhưng chưa nở hoa, có thứ chỉ hé nụ sắp 


~ 


sửa nở,... đức Phật liền nghĩ: “Hết thảy chúng sanh ở nơi 
thế giới này cũng đều như thế. Có người trình độ thấp, có 
người trình độ vừa, có người trình độ cao, nhưng tất cả 
trình độ ấy nêu gặp được giáo lý do Ngài giảng dạy, họ 


cũng sẽ tu tập và được giải thoát, giác ngổ”. 


Chính suy nghĩ về điểm này, mà đức Như Lai thiết lập 
phương tiện đề giáo hóa, như Ngài đã nói ở phẩm Phương 
Tiện kinh Pháp Hoa: 

“Tự duy như vậy rồi, 

liền đến Ba La Nại 

các pháp tướng vắng lặng 


không thể diễn bằng lời. 


Nhưng dùng sức phương tiện 
nói cho năm Tỷ khưu 
gọi là chuyển Pháp luân 


có danh từ Niết bàn 


140 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 
cùng danh A La Hán 


với danh xưng Pháp, Tăng. 


Từ đó đến ngày nay 
chỉ khen pháp Niết bàn 
diệt tận khổ sinh tử 


đc và, xà s> độ 50 
Tôi thường nói như vậy ”. 


Và, khi đến Vườn Nai, trước hết đức Phật khuyên năm anh 
em Kiều Trần Như, nên từ bỏ hai cực đoan là ép xác khổ 


hạnh và buông lung trong các dục mà thực hành Trung đạo. 


Trung đạo ở đây là Bát Chánh Đạo. Sau đó, đức Thế Tôn 
chuyên vận Pháp luân ba lần với mười hai hành tướng Tứ 
Thánh Đề cho năm anh em Kiểu Trần Như, từ đó Phật - 


Pháp - Tăng có mặt một cách đầy đủ cả sự và l5 


Như vậy, theo tỉnh thần diễn tả trong phẩm Phương Tiện 





” Diệu Pháp Liên Hoa Hoa Kinh — Phương Tiện Phẩm, tr 10a, Đại 
Chính 9. 

5 Phật Thuyết Tam Chuyển Pháp Luân Kinh, Tạp A Hàm, tr 504, 
Đại Chính 2. 


Thích Thái Hòa 141 


kinh Pháp Hoa, thì phương tiện và cứu cánh của kinh Pháp 
Hoa đã có mặt ngay ở buổi chuyển Pháp luân đầu tiên cho 


năm anh em Kiều Trần Như qua Pháp thoại Tứ Thánh Đé. 


Ở Vườn Nai, đức Phật dạy cho năm anh em Kiều Trần 
Như với pháp Tứ Thánh Đề bằng chính cái thấy, cái biết 


của Ngài mà ta có thê thấy rõ như sau: 
Đức Phật nói: 

Đây là Khổ. Đó là “khai Phật tri kiến”. 
Đây là Tập. Đó là “thị Phật tri kiến”. 
Đây là Diệt. Đó là “ngộ Phật tri kiến”. 
Đây là Đạo. Đó là “nhập Phật tri kiến”. 


Và ta có thể hiểu thêm khi đức Phật chuyển vận mỗi 
Thánh Đề, thì trong mỗi Thánh Đề đều có đủ cả “khai - thị 


- ngộ - nhập Phật tri kiến”. 


Như vậy, mục đích của đức Phật ra đời là “khai thị ngộ 
nhập Phật tri kiến cho chúng sanh”, như Ngài đã nói ở 


phẩm Phương Tiện của kinh Pháp Hoa. 


142 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Tuy, đức Phật khai thị ngộ nhập Phật tri kiến một cách 
bình đăng như vậy, nhưng tùy theo căn cơ, nhân duyên của 
người lãnh hội mà có sự sai thù, dị biệt. Và cũng chính từ 
đó, mà có Thanh văn Thừa, Duyên giác Thừa và Bồ tát 
Thừa. Phẩm Dược Thảo Dụ của kinh Pháp Hoa đã minh 


họa cho điêu này hêt sức rõ ràng. 


Pháp đức Phật dạy mang tính xuyên suốt từ khi Ngài 
chuyển Pháp luân tại Vườn Nai cho đến khi Ngài nhập 
Niết Bàn tại Sa-la Song Thọ. 


Như ở phẩm Phương Tiện của kinh Pháp Hoa, Ngài nói: 


“Từ đó đến ngày nay 

Chỉ khen pháp Niết bàn 

Diệt tận khổ sinh tử 

Tôi thường nói như vậy ”. 
Chúng ta biết rằng, ở Vườn Nai, đức Phật đã chuyên vận 
đầy đủ Tứ Thánh Đề với mười hai hành tướng, nhưng ba 


hành tướng của Diệt Thánh Đề mới là chủ chốt trong sự 


chuyển vận Pháp luân, vì đó là Thánh Đề siêu lý luận, 


Thích Thái Hòa 143 


thâm điệu, đến để mà thấy và tự mình chứng nghiệm. 


Và trong Tứ Đế, Diệt Đề là cứu cánh, ba Đề kia là phương 
tiện để đạt tới cứu cánh. Nên, phương tiện ấy cũng là 


phương tiện của cứu cánh. 


Khổ - Tập - Đạo được vận dụng và thiết lập từ Diệt Đề. Và 
Diệt Đề chính là Niết bàn của Phật, là chân lý tối hậu mà 


Phật muốn chỉ bày cho hết thảy chúng sanh ngộ nhập. 


Diệt Đề là bình đẳng đối với hết thảy chúng sanh, bởi hết 
thảy chúng sanh ai cũng có tự tính Niết bàn. Và Diệt Đề 
cũng là Phật tính, nên dù cho đức Phật trải qua hơn bốn 
mươi năm thuyết Pháp, bằng cách này hoặc bằng cách 
khác cũng để chỉ bày Phật tính, hay tự tính Niết bàn, hoặc 


Diệt Đề chân thật cho chúng sanh mà thôi. 


Như vậy, chủ điểm của kinh Pháp Hoa đã có mặt ngay ở 
buổi Pháp thoại đầu tiên của đức Phật tại Vườn Nai và 
xuyên suốt cả cuộc đời hoăng Pháp của đức Thế Tôn, khi 
thì Ngài nói bằng cách này, khi thì Ngài nói bằng cách 
khác, hoặc xa, hoặc sẵn, hoặc sâu, hoặc cạn, hoặc trực 


tiêp, hoặc ân dụ, hoặc nhân duyên, hoặc kê chuyện..., 


144 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


khiến cho thính chúng tùy theo căn tính mà thâm nhập. 


Ngài Trí Khải (537-596) - Tổ sư Thiên Thai Tông của 
Trung Hoa, trong bài kệ phán giáo, Ngài cho rằng, đức 
Thế Tôn thuyết kinh Pháp Hoa từ năm thứ 42 kể từ khi 
Ngài thành đạo. 


Có thể theo Ngài Trí Khải, từ năm thứ 42 sau ngày Thế 
Tôn thành đạo, Ngài chỉ dạy cho đại chúng thuần giáo lý 
Pháp Hoa. 


Nhưng, đây chỉ là sự phán giáo có tính cách tương đối. 


Sự sắp xếp tuyển chọn và hệ thống hóa các kinh điển 
thành Agãma, Nikãya, cho đến các kinh điển Đại thừa đều 


là của chư Tổ mà hoàn toàn không phải là Phật. 


Đức Phật thuyết Pháp là đối cơ, nhưng mà đối cơ có chủ 
đích. Những pháp thoại Ngài nói ra cho các đệ tử, được 
các đệ tử ghi nhớ, thuộc lòng và truyền tụng bằng nhiều 


loại thô ngữ. 


Sau đức Phật nhập Niết Bàn khoảng bốn tháng, Tôn giả 
Mahakassapa (Đại Ca Diếp) đã triệu tập một hội nghị tại 


Thích Thái Hòa 145 


núi Saptaparnaguha (Thất Diệp) ở Rajgrha (Vương Xá) để 
kết tập kinh luận. 


Hội nghị kéo dài đến bảy tháng. Tôn giả A Nan gom tụng 
những gì thuộc về Kinh tạng. Tôn giả Ưu Ba Ly gom tụng 
những øì thuộc về Luật tạng. Sau đó được hội nghị giám 


định, gạn lọc và thông qua." 


Một trăm bốn mươi năm, sau khi đức Phật nhập Niết Bàn, 
một hội nghị khác được triệu tập tại thành phố Vesäli để 


kết tập kinh điền. 


Hội nghị này có bảy trăm Tỷ khưu được mời tham dự và 


kéo dài đến tám tháng mới hoàn thành. 


Mục đích hội nghị này là hợp tụng lại kinh điển và giám 


định mười điều luật mới của nhóm Tỳ khưu Bạt Kỳ đưa ra. 


Hội nghị một và hai chỉ là khâu dịch và ngôn ngữ chính 


được sử dụng trong hai hội nghị này là Ardha-magadhi. 


5! Theo thư tịch Bắc truyền, thì Ngài Ca Diếp chủ tọa Hội nghị. 
Nhưng theo thư tịch Nam truyền, thì Ngài Ưu Ba L¡i chủ tọa Hội 
nghị. 


146 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Các ngôn ngữ khác đêu có thê được sử dụng, nhưng đêu 


chuyền thành ngôn ngữ Ardha-magadhi. 


Hội nghị thứ ba được tô chức tại Pataliputra (Hoa Thị 
Thành) vào khoảng năm 244 trước Kỷ nguyên, dưới sự 
bảo trợ của vua Ašoka (A Dục). Ngài Mogøallanaputra- 
tissa (Mục Kiền Liên Đế Tu), đã đứng ra triệu tập gồm 
1000 vị Tỷ khưu về hội nghị để kết tập lại kinh điển, thời 


gian kéo dài đến chín tháng mới hoàn thành." 


Hội nghị kết tập kinh điển lần thứ tư của Hữu bộ tại 
Kashmir dưới triều đại Kaniska (Ka-Ni-Sắc-Ca). 


Nguyên do có hội nghị này là vua Kaniska cứ mỗi ngày 
thỉnh một vị Tăng vào cung thuyết pháp, nhưng vua nghe 
giáo nghĩa của các vị giảng không giống nhau, vua ngờ 


vực, liên đem hỏi ngài Pärsva (Hiệp Tôn Giả). 


Ngài Pãrsva trình bày cho vua biết lý do Phật giáo có 





% Có tư liệu cho rằng, Đại hội kết tập kinh điển lần thứ ba, không 
xảy ra dưới thời vua A$oka (A Dục), vì thời nầy chư Tăng phân hóa, 
mà hội nghị xảy ra tại đảo quốc Tích Lan dưới Triều vua nước ấy, 
trùng tên với A$oka (A Dục). 


Thích Thái Hòa 147 


nhiều bộ phái khác nhau. Nghe vậy, vua muốn thống nhất 
ý nghĩa của các bộ phái Phật giáo lại, nên đã phát nguyện 


mở đại hội kết tập. 


Hội nghị này, tô chức tại Tinh xá Hoàn Lâm (Kundalavana 


-samgharama), với 500 vị Tỷ khưu tham dự. 


Ngài Vasumitra (Thế Hữu) làm Thượng thủ, các ngài 
Dharmaträtä (Pháp Cứu), Gosa (Diệu Âm), Buddhadeva 
(Giác Thiên), và Pãrsva (Hiếp Tôn Giả), là những vị chú 


thích tam tạng. 


Kinh tạng gồm mười vạn bài tụng, Luật tạng gồm mười 
vạn bài tụng và Luận tạng gồm mười vạn bài tụng. Cả ba 


tạng gồm có 30 vạn bài tụng hàm chứa 600 vạn lời. 


Kỳ kết tập này, tam tạng được khắc vào bản đồng và mất 


hết 12 năm mới hoàn thành. 


Hội nghị kết tập kinh điển lần thứ tư này xảy ra vào 


khoảng thế kỷ thứ hai Tây lịch. 


Trong lần kết tập thứ hai, giáo đoàn đã có dấu hiệu phân 


hóa do quan điểm hiểu Phật và tiếp cận giáo lý. 


148 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Và sau lần kết tập này, các vị Đại đệ tử tùy theo cách nhớ, 
cách hiểu giáo lý của đức Phật và đã truyền tụng giáo lý ấy 


cho các hàng đệ tử tại các trung tâm tu học. 


Các trung tâm tu học được thiết lập tại Bắc Ấn, thầy 
truyền tụng kinh điển cho trò, cứ như vậy từ thế hệ này 
qua thế hệ khác, suốt hai trăm năm đến thời đại vua A$oka 


thì khâu truyền kinh điển Nguyên thủy mới hoàn chỉnh. 


Bấy giờ các đệ tử của Phật có nhiều sắc dân khác nhau, nên 
lúc còn tại thế, đức Thế Tôn thuyết pháp băng nhiều loại 
thổ ngữ. Và ngôn ngữ được Ngài sử dụng nhiều nhất là 
Magaädhi, vì đây là sắc dân chính và đa số là đệ tử của Ngài. 
Do đó, trong các hội nghị kết tập kinh điển một, hai và ba, 


phần nhiều đều sử dụng ngôn ngữ Magädhi đề kết tập. 


Nên, bước đâu truyền bá và khâu dịch kinh điển, Tăng 


đoàn phần nhiều sử dụng ngôn ngữ Magädhi này. 


Như vậy, kinh điển Nguyên thủy khởi đầu bằng tiếng 
Magädhi vào thời đại vua A Dục và hoàn chỉnh bằng 


truyền tụng mà không phải bằng văn bản. 


Thích Thái Hòa 149 


Kinh tạng này truyền đến xứ Avanti (A-Bàn-Đề), trên bờ 
phía bắc sông Narmada, thì tại đây hai loại ngôn ngữ 
Magädhi và Avanti đã phối hợp với nhau tạo thành ngôn ngữ 
Päli phôi thai. Và kinh điển Nguyên thủy bằng Magadhi đã 
được dịch ra bằng tiếng Päli phôi thai này tại xứ Ujjayini (Ô- 
Xa-Diễn-Ni), thủ phủ của Avanti (A-Bàn-Đề). 


Từ Avanti, ngài Mahinda - hoàng tử của vua A Dục là học 
trò của ngài Ca Chiên Diên mang tạng kinh khẩu dịch 
bằng Päli phôi thai này đi thuyền dọc theo vịnh Oman đến 


truyền bá tại Tích Lan. 


Và cũng từ thủ phủ Ujjayini của xứ Avanti, kinh tạng khẩu 
truyền bằng tiếng Magädhi lại được truyền lên phương 
Bắc, tiếp giáp với Ngũ Hà nơi thổ ngữ Prakrit, đây là loại 


thô ngữ cô của SanskrIt. 


Tại vùng Ngũ Hà này, một số kinh điển được dịch ra bằng 
tiếng Prakri. Ngày nay, các nhà khảo cổ học, sử học đã 
phát hiện ra nhiều bản kinh nguyên thủy được ghi lại bằng 


ngôn ngữ này trên lá bôi. 


Lại nữa, kinh tạng Nguyên thủy bằng ngôn ngữ Magadhi 


150 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


lại truyền tụng đến vùng Kashmir, là nơi quê hương của cổ 
ngữ Veda (Vệ Đà). Phái Hữu bộ đã lập căn cứ hoăng pháp 
tại đây vào thời vua A Dục, khoảng thế kỷ thứ III trước 
Tây lịch. 


Tại Kashmir, tiếng Sanskrit cổ đã được gạn lọc và chuyển 
hóa thành loại Sanskrit thuần. Các Tăng sĩ đã sử dụng loại 
Sanskrit thuần này để phiên dịch và san định lại kinh điền, 


gọi là Agama (kinh Tạng A Hàm). 


Tuy nhiên, hiện nay các nhà sử học và khảo cô học cũng 
đã phát hiện ra nhiều bản kinh tạng nguyên thủy bằng 
tiếng Sanskrit tạp chủng. 


Còn tạng kinh nguyên thủy Päli, tuy đã được truyền thừa 
từ xứ Avanti đến Tích Lan bởi ngài Mahinda thời vua A 
Dục, nhưng phải đến thời ngài Buddhaghosa (Phật Âm) ra 
đời vào khoảng thế kỷ thứ 5 Tây lịch mới san định bằng 


văn bản Päli hoàn chỉnh và mệnh danh là Nikãya. 


Kế từ cuộc kết tập kinh điển lần thứ hai, sau Phật diệt độ 


khoảng 140 năm, giáo đoàn bắt đầu phân phái thành hai. 


Thích Thái Hòa 151 


Một là, Thượng tọa bộ (Sthavrra), có khuynh hướng duy 


trì truyền thống. 


Hai là, Đại chúng bộ (Mahãsamghika) có khuynh hướng 


canh tân. 


Từ khi bị phân hóa kế từ lần kết tập thứ hai đến 300 năm 
sau, trong khoảng thời gian này, từ hai bộ phái đã phát 
triên lên đến 18 bộ phái, hoặc 20 bộ phái hay 24 bộ phái. 


Theo tác phẩm Samayabhedopura-caracakra (Dị Bộ Tôn 
Luân Luận) của ngài Vasumitra (Thế Hữu) là vị làm 
Thượng thủ trong lần kết tập kinh điển thứ tư của triều đại 


vua Kaniska, thì Phật giáo phân chia có 18 bộ phái. 
Và theo tác phẩm Dipavamsa của Nam truyền thì Phật 
giáo có đến 24 bộ phái. 


Đương nhiên, trong quá trình phát triển các bộ phái, thì 
mỗi bộ phái đều tìm đủ mọi cách để san định, phiên dịch, 
chú giải kinh, luật, luận, nhằm phát triển quan điểm của bộ 


phái mình. 


Như vậy, xã hội Ấn Độ vào thời kỳ các bộ phái Phật giáo 


152 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


đua nhau phát triển, cũng là thời kỳ đạo Phật bị phân hóa 
nghiêm trọng, tạo ra cho xã hội nhiều sắc thái Phật giáo 
khác nhau, nó gây ảnh hưởng đến xã hội, khiến cho tiềm 


năng của xã hội bị phân lực. 


Thời Phật còn tại thế, xã hội Ân Độ có đến 62 luận thuyết, 
và hơn 90 tín ngưỡng tôn giáo sinh hoạt, chúng đã tạo ra 
những phân lực về đời sống tâm linh, dẫn đến sự phân hóa 
giai cấp trong xã hội, khiến cho những sinh hoạt xã hội Ân 
Độ bấy giờ trở thành co cụm lại, mất đoàn kết giữa các 


đăng câp xã hội. 


Và ngay ở trong Tăng đoản thời Phật, cũng đã có lần bị 


phân hóa bởi chủ trương của Đề-Bà-Đạt-Đa. 


Đề-Bà-Đạt-Đa đã liên kết với vua A Xà Thế với ý đồ lãnh 
đạo Tăng đoàn, nhằm muốn thay thế vai trò của Phật, ông 
đã đưa ra năm luận điểm tương tự với lời đức Phật dạy, 
nhưng cực đoan, khiến chệch hướng Thánh đạo. 


Năm luận điêm ây là: 


I. Tỷ khưu phải suốt đời mang y phấn tảo, tức là lượm 


Thích Thái Hòa 153 


giẻ rách người ta vứt bỏ mà làm y, tuyệt đối không nhận 


vải hay y của tín đồ cúng dường. 


2. Tỷ khưu suốt đời khất thực, chứ không được thọ thỉnh 


cúng dường của tín đô. 


3. Tỷ khưu suốt đời phải sống trong rừng, tuyệt đối 


không được đến các tụ lạc. 


4. Tỷ khưu suốt đời phải ngủ dưới gốc cây, tuyệt đối 


không được ngủ trong nhà. 


5.. Tỷ khưu suốt đời không được ăn thịt, dù là ăn ba thứ 


tịnh nhục. 


Với những luận điểm cực đoan này của Đề-Bà-Đạt-Đa đã 
bị đức Phật bác bỏ, vì nó không thích ứng với đời sống 


Trung đạo. 


Do đó, Đề-Bà-Đạt-Đa đã liên kết với vua A Xà Thế để 


chống báng Phật, gây phân hóa và chia rẽ Tăng đoàn. 


Và mỗi khi Tăng đoàn đã bị phân hóa thì quần chúng 


trong xã hội cũng bị mât niêm tin và chia rẽ trâm trọng. 


154 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Đây cũng là một trong những lý do khiến đức Phật phải 
giảng dạy giáo lý Pháp Hoa để thống nhất mọi khuynh 
hướng tu tập của các hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia 
thời Phật, làm tiền đề để dẫn đến thống nhất mọi khuynh 


hướng xã hội. 


Đối với Phật giáo, chỉ có Pháp Vương là Phật. Phật là điểm 
đồng quy từ mọi khuynh hướng tu học của các hàng đệ tử. 


Nên, ở các kinh điển, đức Phật thường dạy: Biển có một 
mùi vị duy nhất là mặn, cũng vậy Pháp của Như Lai chỉ có 


một mùi vị duy nhất là giải thoát. 


Ở mặt xã hội, các kinh điển A Hàm và Nikãya có đưa ra 
hình ảnh của vị Chuyên Luân Thánh Vương, vị vua này có 
khả năng thống nhất bốn châu thiên hạ, đặt sự an bình của 
thiên hạ trên nền tảng của Chánh pháp và đạo đức căn bản 
của xã hội là Thập Thiện Nghiệp Đạo. Nên, Thập Thiện 
Nghiệp Đạo là điểm đồng quy đạo đức của tất cả những vị 
Chuyên Luân Thánh Vương bình trị tứ châu thiên hạ dưới 


bât cứ thời đại nào. 


Cũng vậy, kinh Pháp Hoa đóng vai trò thống nhất Chánh 


Thích Thái Hòa 155 


pháp thời Phật, không những làm điểm đồng quy cho hàng 
Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát mà còn làm chỗ đồng quy 


cho cả Nhân thừa và Thiên thừa nữa. 


Nghĩa là Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên 
giác thừa và Bồ tát thừa đều có mặt ở nơi Nhất thừa để 


chuyền tải đến Phật địa. 


Nên, kinh Pháp Hoa đóng vai trò then chốt trong việc 
thống nhất Chánh pháp thời Phật và sau khi Phật nhập 
diệt. Phẩm Phương Tiện và phẩm Như Lai Thọ Lượng của 
kinh Pháp Hoa cho ta thấy rõ điểm này. 


Các nhà nghiên cứu Phật học Pháp Hoa như WinternItz 
hoặc Vaidya căn cứ vào một số dịch bản Pháp Hoa của 
Hán tạng, và những trích dẫn Pháp Hoa ở trong Đại Trí Độ 
Luận của ngài Long Thọ để đưa ra sự đoán chừng niên đại 
hình thành văn bản kinh Pháp Hoa khoảng thế kỷ đầu Tây 


lịch hoặc muộn lắm là khoảng năm 150 sau Tây lịch. 


Burton Watson ở trong lời giới thiệu của The Lotus Sutra, 





5 Wintenitz, of his History vol II — P.L Vaidya — Introduction — 
Buddhist Sanskrit texts, p 304, No 6. 


156 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


dịch phẩm của ông bằng Anh ngữ từ bản Hán của ngài La 
Thập, cũng nói rằng, không thể biết kinh Pháp Hoa được 
hình thành bằng văn bản ở đâu và lúc nào, nhưng chắc 


chăn phải trước năm 255 sau Tây lịch." 


Tuy nhiên, ta nên biết rằng, từ sự hình thành Pháp Hoa 
khẩu truyền cho đến hình thành Pháp Hoa văn bản hoàn 


chỉnh cũng phải mất hết vài ba thế kỷ. 


Nên, nếu văn bản Pháp Hoa hình thành từ thế kỷ đầu Tây 
lịch, thì Pháp Hoa khâu truyền hoàn chỉnh phải xuất hiện 
muộn lắm phải vào thời kỳ A§oka, nghĩa là khoảng thế kỷ 
thứ ba trước Tây lịch. 


Như vậy, ở Ấn Độ kinh Pháp Hoa đã đóng vai trò thống 
hợp giáo lý của Phật về một điểm cho tất cả các bộ phái. 
Điểm ấy chính là Phật Thừa. Và vì vậy, kinh Pháp Hoa 


làm chủ đạo cho việc thống nhất Phật giáo. 


Pháp Hoa khẩu truyền và Pháp Hoa văn bản hình thành để 
đáp ứng nhu cầu ấy, nhằm đưa Phật giáo bộ phái trở về lại 


với nguôn gôc chính thông của chính nó. 


% Translator `s Introduction — The Lotus Sutra 


Thích Thái Hòa 157 


Sự có mặt của Phật và tuệ giác vô thượng của Ngài, không 
có một trường phái nào có thể phủ nhận, nên phải lấy Phật 
làm gốc. Bỏ Phật là bỏ gốc. Bỏ Phật là bỏ đại nguyện độ 
sinh, để thỏa mãn những nhu cầu giải thoát riêng tư thì 
phải nghèo nàn; do nghèo nàn hiểu biết và nghèo nàn vật 
chất mà sinh ra tranh chấp; do tranh chấp mà bị phân hóa, 


dân đên chia rẽ tôn giáo và xã hội. 


Bởi vậy, kinh Pháp Hoa không những đóng vai trò hết sức 
quan trọng trong nên Phật giáo thông nhất và không những 
trong thời đại của Phật mà ngay cả những thời kỳ sau khi 


Phật Niết Bàn. 


Kinh Pháp Hoa với vai trò quan trọng như vậy, nên nhất 
định phải ảnh hưởng đến những vị Luận sư vĩ đại của Ấn 
Độ như ngài Mã Minh, Long Thọ vào những thế kỷ đầu, 
sau Tây lịch; Vô Trước và Thế Thân, khoảng thế kỷ thứ 


tư, sau Tây lịch. 


Ngài Long Thọ đã trích dẫn kinh Pháp Hoa để làm luận 
chứng cho tác phẩm Đại Trí Độ Luận của mình và ngài 
Thế Thân đã giảng luận Pháp Hoa qua tác phẩm Diệu 
Pháp Liên Hoa Kinh Ưu Ba Đề Xá, tác phẩm này đã được 


158 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Lặc-Na-Ma-Đề và Tăng Lãng dịch sang Hán văn đời 
Nguyên Ngụy và Bồ Đề Lưu Chi, Đàm Lâm dịch sang 


Hán văn vào thời đại Hậu Ngụy.” 


Ngày nay, các nhà nghiên cứu Phật học Ân Độ phần nhiều 
dựa vào các kinh bản đã được tuyển dịch bằng PäliI của 
Phật giáo Tích Lan, Hán bản của Phật giáo Trung Hoa, 
Tạng bản của Phật giáo Tây Tạng và một ít văn bản 
Sanskrit, hoặc Prakrit phát hiện được ở vùng Karmrr hoặc 
Népal, trên các trụ đá hoặc lá bối, nên khó định vị được 
nguyên trạng và chính xác những gì của Phật giáo Ân Độ 
thời Phật tại thế và suốt cả chiều dài lịch sử mười mấy thế 


kỷ của Phật giáo Ân Độ tiếp diễn sau đó. 


Bởi lẽ, thế kỷ XII, Ấn Độ đã bị xâm lăng từ Ba Tư khiến 
tôn giáo bản địa bị quét sạch bởi thế lực sắc máu của tôn 


giáo thực dân. 


Phật giáo gần như bị tuyệt chủng tại Ấn Độ, chùa chiền, tu 
viện, kinh sách bị đập phá, thiêu hủy toàn bộ, vắng bóng 


trên đất Ấn đến bảy trăm năm. 


5 Đại Chính 26, tr 01- 20 


Thích Thái Hòa 159 
Và lại nữa, Phật giáo Ấn Độ cũng bị kỳ thị bởi Bà la môn 
giáo. Chính những bị kịch lịch sử chính trị và tôn giáo này, 
khiến cho chúng ta ngày nay khó mà nhận ra nguyên trạng 


kinh điển Phật giáo của Ân Độ thời Phật. 


Và cũng vì vậy, khi các nhà Phật học nghiên cứu kinh Pháp 
Hoa đưa ra những câu hỏi rằng: Hội đồng phiên dịch kinh 
Pháp Hoa ở Ấn Độ bằng khâu truyền và văn bản gồm những 
ai và sự kiện ấy xảy ra lúc nào, do ai chủ xướng? Đấy là 


những câu hỏi mà không bao giờ có câu trả lời chính xác. 


Nhưng, căn cứ vào kinh bản Pháp Hoa, ta đã biết một cách 
chắc chăn rằng, tạo thành văn bản Pháp Hoa không ai khác 
hơn, chính là những vị phân thân của Phật Thích Ca dưới 
hình thức chư Tổ. 


TRUNG QUỐC 


Phật giáo truyền đến Trung Quốc có bảy thuyết, trong 
đó thuyết khẩu truyền Phật giáo của Y Tồn cho răng, 
niên hiệu Nguyên Thọ năm thứ nhất của thế kỷ thứ II 


trước Tây lịch, đời vua Ai Đề nhà Tiền Hán, có Y Tôồn 


160 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


sứ giả nước Đại Nhục Chi, đem đạo Phật truyền miệng 


cho Trần Cảnh Hiên." 


Và thuyết, niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ 10 (67 T.L), đời 


vua Minh Đê nhà Hậu Hán, cho răng: 


Vua Hán Minh Đề năm mộng thấy người vàng có hào quang 
rực rỡ, tới từ phương Tây (Ấn Ð@) làm sáng rõ cả cung đình. 
Vì vậy, vua đoán biết có Phật giáo ở Ấn Độ, liền sai các 
tướng Thái Hâm, Vương Tuân, Tần Cảnh, phái đoàn gồm có 


18 người sang Tây Vức (Ấn Ðộ) đề thỉnh tượng Phật. 


Phái đoàn trên đường đi Ân Độ, nửa đường gặp ngài Ca 
Diếp Ma Đẳng và Trúc Pháp Lan đang chở kinh tượng đi 
về phía Đông, phái đoàn liền cung thỉnh hai Ngài đến 


Trung Quốc. 


Bấy giờ vua Minh Đề rất mừng, liền chiếu sắc dựng chùa 
Bạch Mã để thờ Phật và làm nơi phiên dịch kinh điển cho 
hai Ngài.“ 





% Ngụy Thư - Thích Lão Chí 
5” Hậu Hán Kỷ - Phật Tổ Thống Kỷ. 


Thích Thái Hòa ló1 


Hai thuyết này được nhiều nhà Phật học công nhận tính 


tương đối chính xác so với năm thuyết kia. 


Kinh Tứ Thập Nhị Chương”” được hai ngài Ca Diếp Ma 
Đăng (Kãsyapamätangä) và Trúc Pháp Lan (Dharmaraksa) 


phiên dịch và lưu truyền sớm nhất tại Trung Quốc. 


Các từ ngữ A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ tát, Phật đã được 


các Ngài chuyên tải ở trong kinh này. 


Lại nữa, kinh này đã sử dụng các từ ngữ như vô niệm, vô 
trụ, vô tu, vô chứng, đề diễn tả Pháp thân Phật, Phật thể 
hay Phật tính. 


Như vậy, ta thấy giáo lý Đại thừa đã đến với Phật giáo 
Trung Hoa rất sớm. Nhất là giáo lý Phật tính hay Phật 
pháp thân. 


Lại nữa, bản kinh Tứ Thập Nhị Chương là bản kinh có gạn 
lọc để tuyển dịch, nên nó bao quát hết thảy các giáo lý từ 


Nguyên thủy đến Đại thừa, và từ Nhân thừa đến Phật thừa, do 


5 Tứ Thập Nhị Chương Kinh, tr 722, Đại Chính 17 


162 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


đó nếu ta nghiên cứu và phân tích kỹ càng hơn thì giáo nghĩa 


kinh Pháp Hoa cũng đã hàm chứa ở trong bản kinh này. 


Và theo thuyết khâu truyền của Y Tôn, ta cũng có thể suy 
đoán rằng, các câu chuyện như: “ba cõi là nhà lửa, hóa 
thành dụ, hạt minh châu trong chéo áo,...” của kinh Pháp 
Hoa có thê đã được khẩu truyền đến Trung Hoa trước bản 
dịch kinh Tứ Thập Nhị Chương một vài thế kỷ, nghĩa là 
trước kỷ nguyên Tây lịch. 


Bởi lẽ, cách đây hơn hai ngản năm, việc hình thành một 
văn bản và văn bản ây phô cập đên mọi thành phân xã hội 
không đơn giản chút nào, nên việc khâu truyền là phương 


tiện chuyên đạt đến mọi người rất nhanh chóng. 


Do đó, tôi nghĩ rằng, khẩu truyền về kinh điển Đại 
thừa, trong đó có kinh Pháp Hoa truyền đến Trung Hoa 
trước cả kinh Tứ Thập Nhị Chương là điều mà chúng ta 


có thể tin được. 
Kinh Pháp Hoa dịch từ Phạn sang Hán có năm bản: 


I. Pháp Hoa Tam Muội: Sáu cuốn, do Chi Cương 


Thích Thái Hòa 163 


Lương Tiếp dịch năm 258, tại Giao châu. Bản dịch nầy 


hiện nay không còn. 


2. Tát đàm-phân-đàily Kinh: Phiên âm từ chữ 
Saddharmapundarikasũtra. Bản nầy không ghi tên người 
dịch, hiện có trong Đại chính 9, tr 197, sỐ ký hiệu 265. 


3. Chánh Pháp Hoa Kinh: Mười cuốn, Trúc Pháp Hộ 
dịch vào thời Tây Tấn, năm 286. Bản dịch nây hiện có ở 


trong Đại chính 9, tr 63, số ký hiệu 263. 


4.. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh: Bảy cuốn, do Cưu Ma La 
Thập dịch, vào thời Diêu Tần, năm 404, hiện có ở trong 


Đại chính 9, tr 1, số ký hiệu 262. 


5. Phật Thuyết Pháp Hoa Tam Muội Kinh: Một cuốn, 
do Trí Nghiêm dịch, vào thời Lưu Tống (420-479), hiện có 
ở Đại Chính 9, tr 285, số ký hiệu 269. 


6. Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh: Bảy cuốn, 
do Xà Na Quật Đa và Cấp Đa dịch, vào đời Tùy, năm 601, 
hiện có ở trong Đại chính 9, tr 134, số ký hiệu 264. 


Trong các dịch bản Ấy, bản dịch của ngài La Thập, được 


164 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


lưu truyền rộng rãi và thường được các nhà Phật học Pháp 


Hoa dựa vào đê chú giải. 


Trong lịch sử phát triển kinh Pháp Hoa tại Trung Hoa, vào 
đời Tùy, năm 538 Tây lịch có Trí Khải đại sư, đã làm ba 
bộ luận đề chú giải kinh Pháp Hoa gồm: 


e _ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa: Nói về nghĩa 
lý mầu nhiệm của kinh Pháp Hoa. Hai mươi cuốn, hiện có 


ở trong Đại chính 33, tr 681, số ký hiệu 1716. 


e - Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Văn Cú: Giải thích từng câu 
từng chữ của kinh Pháp Hoa. Hai mươi cuốn, hiện có ở 


trong Đại chính 34, tr I, số ký hiệu 1718. 


e  Ma-Ha Chỉ Quán: Nói về pháp Chỉ và Quán theo kinh 
Pháp Hoa, hai mươi cuốn, hiện có ở Đại Chính 46, tr 301, 
số ký hiệu 1911. 


Ngài Trí Khải đã thành lập Pháp Hoa Tông, lây kinh Pháp 
Hoa làm tông chỉ cho sự tu tập và hành đạo. Bấy giờ Tông 


phái nầy có ảnh hưởng rất lớn tại Trung Hoa. 


Ngoài Trí Khải ra, ở Trung Hoa cũng đã có rât nhiêu nhà 


Thích Thái Hòa 165 


Phật học chú giải kinh Pháp Hoa như: 


— Pháp Vân, đời Lương, soạn Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký, 
tám cuốn, hiện có ở Đại Chính 33, tr 572, số ký hiệu 1715. 


—_ Trạm Nhiên, đời Đường, thuật Pháp Hoa Huyền Nghĩa 
Thích Thiêm, hai mươi cuốn, hiện có ở Đại Chính 33, tr 


815, số ký hiệu 1717. 


— Trạm Nhiên, đời Đường, thuật Pháp Hoa Văn Cú Ký, ba 
mươi cuốn, hiện có Đại Chính 34, tr 157, số ký hiệu 1719. 


—_ Cát Tạng, đời Tùy, soạn Pháp Hoa Huyền Luận, mười 
cuốn, hiện có ở trong Đại Chính 34, tr 361, số ký hiệu 
1720; soạn Pháp Hoa Nghĩa Sớ, mười hai cuốn, hiện có ở 
Đại Chính 34, tr 451, số ký hiệu 1721; và tạo Pháp Hoa 
Du Ý, một cuốn, hiện có ở Đại Chính 34, tr 633, số ký 
hiệu 1722. 


—_ Khuy Cơ, đời Đường, soạn Diệu Pháp Liên Hoa Kinh 
Huyền Tán, hai mươi cuốn, hiện có ở Đại Chính 34, tr 


651, số ký hiệu 1723. 


— Tuệ Chiếu, đời Đường, soạn Pháp Hoa Huyền Tán 


166 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Nghĩa Quyết, một cuốn, hiện có ở Đại Chính 34, tr 854, số 
ký hiệu 1724. 


— Nguyên Hiểu, Tân La, soạn Pháp Hoa Tông Yếu, một 
cuốn, hiện có ở Đại Chính 34, tr 870, số ký hiệu 1725. 


Kinh Pháp Hoa đã ảnh hưởng rất nhiều trong đời sống tâm 
linh, đạo đức, tín ngưỡng và văn hóa Trung Hoa, và còn 
rất nhiều bản chú, giải và sớ kinh Pháp Hoa của những 
Pháp sư và học giả Trung Hoa ở trong các thời kỳ Minh, 


Thanh và cận đại nữa. 


Vào thời cận đại, ngài Thái Hư Đại Sư đã viết Kinh Pháp 
Hoa giảng lục, và hiện nay tại Pháp Cổ Sơn, trung tâm tu 
học của Tăng Ni phật tử Trung Hoa Đài Bắc, do ngài 
Thánh Nghiêm xây dựng năm 1992, trên ngọn núi Kim 
Sơn, có một đại hồng chung bằng đồng 25 tấn, cao 4,5m 
đường kính rộng 2,6m đã khắc đầy đủ 2§ phẩm kinh Pháp 
Hoa bằng chữ Hán. 


Điều nầy chứng tỏ rằng, kinh Pháp Hoa đã ảnh hưởng đến 
đời sống của người dân Trung Hoa suốt cả chiều đài lịch 


sử truyện bá của nó cho đên ngày nay. 


Thích Thái Hòa 167 


NHẬT BẢN 


Nhật Bản kể từ thế kỷ thứ ba đến thế kỷ thứ bảy sau Tây 
lịch là thời kỳ phát triển thành một quốc gia thống nhất, 
phát triển về văn hóa và có một nhà nước tương đối hoàn 
chỉnh ra đời. Phật giáo chính thức truyền vào Nhật Bản từ 


thế kỷ thứ sáu Tây lịch. 


Thánh Đức Thái Tử (Shõtoku Taishi 574 - 622) nhiếp 
chính Nhật Bản là vị hộ Pháp đắc lực đối với Chánh pháp. 
Năm 577, kinh Pháp Hoa bản dịch của ngài La Thập, 


truyền đến Naniwa, nay là Osaka ở Nhật bản. 


Năm 614, Thánh Đức Thái Tử giảng kinh Pháp Hoa cho 
Vương triều và biên soạn Pháp Hoa Nghĩa Sớ (Hokke- 
gisho), đây là bản kinh Pháp Hoa Nghĩa Sớ xưa nhất của 
Nhật Bản, hiện có bốn cuốn, ở trong Đại Chính 56, tr 64, 
số ký hiệu 2187. 


Thánh Đức Thái Tử đã ban hành Hiến Pháp Thập Thất 
điều, dựa vào giáo nghĩa của kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp 
Hoa làm tư tưởng chủ yếu cho Hiến Pháp Thập Thất Điều 
của Nhật Bản và từ Hiến Pháp nây, Thánh Đức Thái Tử đã 


168 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


soạn bộ luật đầu tiên cho Nhật Bản. Kinh Pháp hoa và tỉnh 
thần luật do Thánh Đức Thái tử soạn hiện nay vẫn còn ảnh 


hưởng trong cách sinh hoạt của nhân dân Nhật. 


Những cao tăng Nhật Bản như Minh Nhất, đã biên soạn 
Pháp Hoa Lược Sao, một cuốn, hiện có ở trong Đại Chính 
56, tr 129, số ký hiệu 2188; Trung Toán?, đã biên soạn 
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Thích Văn, ba cuốn, hiện có ở 
trong Đại Chính 56, tr 144, số ký hiệu 2189; Không Hải, 
biên soạn Pháp Hoa Kinh Khai Đề, một cuốn, hiện có ở 
trong Đại Chính 56, tr 172, số ký hiệu 2190; Giác Khâm? 
biên soạn Pháp Hoa Kinh Bí Thích, một cuốn, hiện có ở 
Đại Chính 56, tr 184, số ký hiệu 2191; Viên Trân, biên 
soạn Nhập Chân Ngôn Môn Trú Như Lai Thật Kiến Giảng 
Diễn Pháp Hoa Lược Nghị, hai cuốn, hiện có ở Đại Chính 
56, tr 189, số ký hiệu 2192. 

Kinh Pháp Hoa không những chỉ được các bậc cao tăng 
Nhật Bản biên chép dịch thuật, trước tác mà còn diễn 
giảng và tạo thành những tông chỉ cho những tông phái 


Phật giáo tại Nhật Bản nữa. 


Đại Sư Tối Trừng (Saichö 767-822), là vị lập Thiên Thai 


Thích Thái Hòa 169 


Tông đầu tiên ở Nhật Bản. Năm hai mươi tuổi, Tối Trừng 
đến Nara học giáo lý Thiên Thai mà nhất là ba tác phẩm 
của Trí Khải tổ thứ ba của Thiên Thai Tông Trung Hoa 
(Tổ thứ nhất của Thiên Thai Tông Trung Hoa là Huệ Văn 
(505-577); Tổ thứ hai là Huệ Tư (“514-577”), với những 
vị Phật học Nhật Bản bấy giờ. Sau đó Tối Trừng sang 
Trung Hoa theo học Thiên Thai Tông với Đạo Toại, Chân 


Ngôn tông với Thuận Giáo và Thiền Tông với Tu Nhiên. 


Sau một năm Tối Trừng về lại Nhật Bản, lập Thiên Thai 
Tông Nhật Bản và giảng kinh Pháp Hoa. Không những 
vậy, Tối Trừng còn lập Chân Ngôn Mật Giáo, Thiền Tông 
và Luật Tông. Trung tâm giảng dạy của Tối Trừng là ở núi 
Hiei (Ti Duệ) là Trung Tâm giáo dục lớn nhất của Phật 
giáo Nhật Bản bấy giờ. 

Đại Sư Nhật Liên (Nichiren 1222- 1282), sinh năm 1222, 
xuất thân trong một gia đình ngư phủ ở Kaminato, Awa 
(An Phòng Tiểu Âu), ở miền nam duyên hải nước Nhật. 
Lớn lên 15 tuổi được gởi đến Thanh Từng (Kiyozumi), 


một Tu viện gân nhà đê hành điệu. 


Trong thời gian hành điệu, sự thắc mắc lớn nhất của 


170 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Nichiren là “Thế nào là sự thật mà đức Phật đã giảng 
dạy?”. Sự thắc mắc ấy của Ngài không được giải quyết 
thỏa đáng ở Thanh Từng. Nichiren tìm đến Kiếm Thương 
và học đạo ở núi Tỷ Duệ, Nichiren liễu ngộ được kinh 
Pháp Hoa, theo cách nhìn của Thiên Thai Tông và 
Nichiren tuyên bố: “Pháp Hoa là Pháp duy nhất cứu độ 
chúng sanh ra khỏi thời đại suy đồi”. Sự hành trì theo 
Pháp Hoa là luôn luôn trì tụng đề kinh Pháp Hoa đừng để 
gián đoạn. Theo Nichiren, đề kinh Pháp Hoa bao gồm đầy 
đủ cả lý nghĩa và hành sự của Pháp Hoa, nên chỉ cần niệm 
“Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”, bất cứ lúc nào và ở 
đâu là toàn thể kinh Pháp Hoa đều có mặt. Theo Nichiren, 
kinh Pháp Hoa là thông điệp chân thật sau cùng của đức 
Phật. Nichiren đã diễn giảng Pháp Hoa với tỉnh thần mới 
và thành lập Pháp Hoa Tông mới, để truyền bá tinh thần 
Pháp Hoa theo cách nhìn của ông. Người ta gọi Tông phái 
Pháp Hoa mới của ông là Nhật Liên Tông để gắn liền với 
tên ông. Ông cũng đã bị chống đối rất nhiều và cũng đã 
gặp nhiều khó trên con đường hoằng Pháp và mất tại 


Ikegami, gần Tokyo, năm 1282. 


Tinh thân truyền bá Pháp Hoa ở Nhật Bản theo Nhật Liên 


Thích Thái Hòa 71 


Tông được tiếp tục một thời gian bởi các đệ tử của ông, 
nhưng sau đó lại bị phân hóa và lu mờ trên đất Nhật. Tuy 
vậy, Nhật Liên Tông vẫn còn duy trì trên đất Nhật cho đến 


ngày nay. 


Vào thời cận đại và hiện đại, các Nhà học giả Nhật Bản 
như Susukli, cũng đã nghiên cứu kinh Pháp Hoa và đã trình 
bày kinh nây ở trong tác phẩm Thiền luận của ông: Junjiro 
Takakusu cũng đã nghiên cứu kinh Pháp Hoa và đã trình 
bày kinh Pháp Hoa trong tác phẩm The Essentials of 
Buddhism Philosophy - nghiên cứu của ông và đã được 
Đại học Hawaii, Honolulu xuất bản đầu tiên năm 1947 và 
tái bản vào những năm 1949, 1956; Nikkyo Niwano đã 
nghiên cứu ba bộ kinh Pháp Hoa, gồm Kinh Vô Lượng 
Nghĩa (Muryögi-ky6), Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Myöhö 
Renge-kyö) và Kinh Quán Bồ Tát Phố Hiền Hạnh Pháp 
(Kan-fugen-bösutsugyöbö-ky8), dưới cách nhìn mới và tác 
phâm nghiên cứu của ông đã được Kõjiro Miyasaka dịch 


ra tiếng Anh với tên là Buddhism For Today. 


Ba bộ kinh Pháp Hoa nây, là bản dịch của Bunnõ Katõ, 


Yoshirõ Tamura và KõðJorõ Miyasaka, với sự hiệu đính của 


172 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


W.E. Soothhill, Wilhem Schiffer, Pier P. Del Campana và 
Risshõ KõØsei Kai vào các năm 1971, 1974, 1975 và do 
Kõsei Publishing Company, Tokyo xuất bản 1975. 


Kinh Pháp Hoa được dịch ra tiếng Nhật hiện nay có ít nhất 


là năm bản: 


— Phạn Hán Đối Chiếu Tân Dịch Pháp Hoa kinh: Do Hàn 
Lâm Đại Học Sĩ Nanjoo dịch bằng sự đối chiếu giữa Hán 


và Phạn vào năm 1913. 


— Phạn Bản Hòa Dịch Pháp Hoa Kinh: Do hai giáo sư 
Sakamoto và Iwamoto dịch từ bản Phạn ngữ Népal và 


nguyên bản của KimaraJIva. 


— Phạn Tạng Truyền Dịch Quốc Dịch Pháp Hoa Kinh: Do 
giáo sư Kawaguchi so sánh bản tiếng Phạn và bản Tây 


Tạng mà dịch sang Nhật ngữ. 


— Hòa Dịch Pháp Hoa Kinh: Do giáo sư Yamagawa kê 


cứu các Hán bản mà dịch sang Nhật ngữ. 


— Hán Hòa Đối Chiếu Diệu Pháp Liên Hoa Kinh: Do giáo 


sư Shimachi và một sô học giả khác so sánh và kê cứu các 


Thích Thái Hòa LỘ 


bản kinh đang lưu hành để giám định lại kinh Pháp Hoa 
Nhật ngữ. 


Như vậy, kinh Pháp Hoa có mặt ở Nhật Bản vào thế kỷ 
sáu đã tạo ra một nguồn sinh lực lớn cho những sinh hoạt 
tín ngưỡng, đạo đức, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục và 
chính trị, góp phân rất lớn vào những văn minh nước Nhật 


ngày nay. 


VIỆT NAM 


Bản Pháp Hoa Tam Muội Kinh là bản kinh do Đạo Hinh - 
Cương Lương Lâu Tiếp dịch sang Hán tại Giao Chỉ, năm 
258 và lưu truyền tại Việt Nam sớm nhất, nhưng văn bản 


của kinh đã bị thất lạc. 


Các dịch bản Kinh Pháp Hoa khác, cũng đã truyền đến 
Việt Nam muộn lắm là khoảng 450 TL, vì trong lá thư 
Đạo Cao gởi cho Lý Miều có trưng dẫn kinh Pháp Hoa 
bàn về sự có mặt của đức Phật tại Linh Sơn khoảng trong 


thời gian nầy. 


Đọc các tác phẩm văn học Lý Trần về mặt Phật học hiện 


174 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


có, ta thấy giáo lý Bát Nhã và Kim Cang có ảnh hưởng rất 


lớn đối với những tác phâm này hơn kinh Pháp Hoa. 


Tuy vậy, đọc tháp bia Sùng Thiện - Diên Linh của chùa núi 
Long Đội (nay thuộc xã Đội Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh 
Nam Hà, tháp bia nầy hiện nay vẫn còn), của vua Lý Nhân 
Tông (1072 - 1128), ta thấy văn bia có nhắc đến thí dụ 
người cùng tử quên ngọc minh châu trong chéo áo của kinh 
Pháp Hoa, với văn phong: “Y trung vong bảo nhi bất tự tri 


= quên mât châu báu ở trong chéo áo mà không tự biêt”. 


Ví dụ nây là nằm ở phẩm Thọ Ký năm trăm đệ tử của kinh 
Pháp Hoa, ở phẩm này đức Phật dùng ví dụ quên hạt minh 
châu trong chéo áo là để dụ rằng: “Người tu tập quên mất 
đại nguyện Đại thừa, thì nghèo nàn phước đức và trí tuệ, 
nếu nhớ lại đại nguyện Đại thừa thì tức khắc trở nên giàu 
có”. Cũng vậy, viên ngọc minh châu vốn nằm trong chéo 
áo của kẻ cùng tử, do quên viên ngọc trong chéo áo mà 
nghèo cùng, nếu có người nhắc nhỡ, chỉ bày liền nhớ lại là 


tức khắc giàu có và có thể tùy nghi lấy dùng. 


Vua Lý Nhân Tông đã nhắc lại thí dụ nầy ở trong văn bia 


Thích Thái Hòa l2 


Tháp Sùng Thiện - Diên Linh, chứng tỏ răng, kinh Pháp 
Hoa vào Triều Lý đã được các vua am hiểu, hành trì và đã 
có ảnh hưởng nhất định trong hành xử đối với việc trị 


nước an dân. 
Và đọc Tham Đồ Hiến Quyết của Thiền sư Viên Chiếu 
(999 - 1091) đời Lý, ta thấy câu chuyện Long nữ hiến 
châu ở phẩm Đề-Bà-Đạt-Đa của kinh Pháp Hoa, đã được 
một vị Tăng hỏi Viên Chiếu rằng: 

“Long nữ hiến châu thành Phật quả 

Đàn na xả thí phúc như hà?”. 
Nghĩa là: 

“Long nữ hiển châu thành quả Phật, 

Phước người bố thí như thế nào? ”. 
Thiền sư Viên chiếu trả lời: 

“Vạn cổ HguyỆt trung quê 


Phò sơ tại nhất luân ”. 


176 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Nghĩa là: 


“Cây quế vạn đời ở trong trăng 


Hiểu thấu giúp nhau tại một vòng ”. 


Cách trả lời của Thiền sư Viên Chiếu đối với vị Tăng là 
cách trả lời mang tính Thiền học hơn là Giáo học. Việc 
hiến châu của Long nữ đề thành Phật, chăng khác nào cây 
quế vạn đời ở trong trăng. Quế ở trong trăng cũng như 
chúng sanh vốn ở trong Phật tính vậy. Trăng và ảnh tượng 
của trăng hay vành trăng tuy là hai, nhưng chính là một 
vậy. Nên, Viên Chiếu nói: “Phỏ sơ tại nhất luân = Hiểu 
thấu giúp nhau tại một vòng”. Do đó, phước đức trong 
việc hiến châu của Long nữ và phước đức của người bố thí 
đồng thể với nhau về tâm xả và đồng với một mục đích 


như nhau là thành Phật, tức là chứng nhập Phật tính. 


Như vậy, ta chưa tìm ra, bản chú giải nào của kinh Pháp 
Hoa ở triều Lý, nhưng giáo lý Pháp Hoa đã có ảnh hưởng 
nhất định đối với nền Phật học đời Lý như ta đã thấy ở 
văn bia tháp Sùng Thiện - Diên Linh, chùa núi Long Đội 
của vua Lý Nhân Tông và Tham Đồ Hiên Quyết của Thiền 


sư Viên Chiêu. 


Thích Thái Hòa 177 
Đọc bài thơ thị tịch của Ngộ Ấn Thiền sư (1020 -1088) 
đời Lý, ta thấy bản thể tịch diệt của kinh Pháp Hoa được 
Thiền sư khai thị qua bài kệ bốn câu như sau: 

“Diệu tính hư vô bất khả phan 

Hư vô tâm ngộ đắc hà nan. 

Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận 


Liên phát lô trung thấp vị can”. 
Nghĩa là: 


“Bản tính nhiệm mâu rỗng lặng không thể vin vào. 
Tâm giác ngộ được thể tính rông lặng khó làm sao? 


Trên núi viên ngọc bị thiêu đốt mà màu sắc ván 


tươi thắm; 


Hoa sen nở ra trong lò lứa mà chưa hê bị khô héo `”. 


Đối với Ngộ Ấn Thiền sư, hoa sen không phải nở ra trong 
bùn mà nở ra trong lò lửa. Lò lửa ấy là chỉ cho ba cõi mà 
kinh Pháp Hoa gọi là “tam giới do như hỏa trạch”. Chúng 


sanh ở trong ba cõi ngày đêm bị lửa phiền não đốt cháy, 


178 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


nhưng một người có hạnh nguyện Đại thừa hay hạnh 
nguyện Pháp Hoa, thể nhập được bản thể vắng lặng xưa 
nay của vạn hữu, cho dù vị ấy đang ở trong lửa sinh tử, 
vẫn không bị lửa ấy đốt cháy mà chính lửa ấy lại làm cho 
hạnh nguyện Đại thừa, hạnh nguyện Pháp Hoa càng thêm 


kiên cô, càng thêm sáng chói, tươi nhuân, bât khả hoại. 


Như vậy, ở đời Lý, dù ta chưa tìm thấy có một tác phẩm 
chú giải nào về kinh Pháp Hoa, nhưng qua một số thi ca 
hiện còn của các Thiền sư, ta thấy về mặt chứng ngộ, quí 
vị đã xâm nhập bản môn của kinh nầy một cách sâu sắc và 


đây thi vị. 


Ở đời Trần, thí dụ Nhà Lửa của kinh Pháp Hoa đã được 
vua Trần Thái Tông nêu lên ở trong Khuyến Phát Tâm văn 
như sau: 

“Ái hà xuất một kỷ thời hưu 

Hóa trạch ưu tiên hà nhật liễu”. 
Nghĩa là: 

“Sông ái nổi trôi bao giờ hết 


Đối thiêu nhà lửa ngày nào xong?”. 


Thích Thái Hòa 179 
Ví dụ Nhà Lửa của kinh Pháp Hoa, vua cũng đã nêu lên ở 
trong văn khải bạch buồi sáng như sau: 

“Trưởng vì hóa trạch phanh tiên 

Vĩnh bị ái hà một nịch `. 
Nghĩa là: 

“Bị Nhà Lửa mãi hoài thiêu đối; 

Bị sông yêu muôn thuở nhận chìm”. 
Và ví dụ này, Vua cũng đã nêu lên trong lời văn bạch buôồi 
chiều như sau: 

“Kính khải: 

Tháp phương Đại giác, 

Tam thế hùng sư. 

Huy tuệ kiếm ư tà lâm; 


Duệ từ phong tr hỏa trạch”. 


180 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 
Nghĩa là: 
“Kính bạch! 


Bác Đại Giác mười phương; 

Đấng Hùng Sư ba đời. 

Vung kiếm tuệ nơi rừng tà; 

Thổi gió từ nơi Nhà Lửa”. 
Và cũng trong Khuyến Phát Tâm Văn, ý nghĩa Nhất thừa 
của kinh Pháp Hoa đã được Vua xem là con đường tắt để 
thoát ly sinh tử, Vua nói: 

“Dục siêu lục đạo chỉ chu lưu 


Duy hữu Nhất thừa chỉ tiệp kính ”. 
Nghĩa là: 


“Muôn vượt vòng luân hồi lục đạo 


Con đường tắt, chỉ có Nhất thừa”. 


Những chứng cứ ấy cho ta biết rằng, kinh Pháp Hoa đã được 


vua Trần Thái Tông nghiên cứu, học hỏi và trở thành nếp 


Thích Thái Hòa 181 
chiêm nghiệm tu tập của mình, trong mỗi lúc dâng hương 


cúng dường Tam Bảo, hay mỗi lúc tĩnh tọa thiền quán. 


Ngài Pháp Loa (1284 - 1330), đệ nhị Tổ Thiền Phái Trúc 
lâm Yên Tử cũng đã viết Pháp Hoa Khoa Sớ, để dạy cho 
Tăng Ni Phật tử đời Trần. 


Và trong bài thơ tặng Tổ sư Huyền Quang, vua Trần Minh 
Tông đã nói đến Nhà lửa ở kinh Pháp Hoa và hạnh nguyện 
liên hệ đến nhà lửa ấy với Tổ sư như sau: 

“Cố ngã hỏa trạch trung 

Cái thị hữu túc duyên”. 


Nghĩa là: 


“Nhìn lại trong nhà lửa của ta 

Bởi do có nhân duyên đời trước”. 
Và cũng trong bài thơ này, vua Trần Minh Tông đã ca 
ngợi tâm hạnh của ngài Huyền Quang Đệ Tam Tổ Trúc 


Lâm liên hệ đến Phật Oai Âm Vương ở kinh Pháp Hoa, 
phẩm Bồ tát Thường Bắt Khinh như sau: 


182 Kinh Pháp Hoa Tình Yếu 
“Côn - sơn đại Đạo sư 
Vị ngã tác phước điển 
Vương Thần tất quy kính 
Phật đạo tục hoàn liên. 
Pháp kế nhị Tổ hậu 
Cứu cánh Oai Âm tiên 
Bất trước văn tự tướng 


Diễn thuyết Như Lai thiển ”. 
Nghĩa là: 


“Đạo sư lớn Côn-sơn 

Vì ta làm ruộng phước 

Vua quan đều kính trọng 
Phật đạo liên tiếp mãi. 

Kế thừa Pháp nhị Tổ 

Cuối cùng trước Oai Âm 
Không kẹt tướng chữ nghĩa 


Diễn thuyết thiên Như Lai”. 


Thích Thái Hòa 183 


Ở kinh Pháp Hoa, đức Phật Oai Âm Vương đã từng chứng 
minh và hộ trì cho đại nguyện hành trì kinh Pháp Hoa của 
Bồ tát Thường Bắt Khinh trải qua vô lượng kiếp không 
gián đoạn và Bồ tát Thường Bất Khinh thực hành đại 
nguyện Pháp Hoa ngày xưa trước Phật Oai Âm Vương ấy, 
ngày nay chính là đức Phật Thích Ca. 


Vua Trần Minh Tông đã sử dụng đại nguyện Pháp Hoa 


nây để ca ngợi hạnh nguyện của Tổ sư Huyền Quang vậy. 


Việc dẫn chứng Thí dụ Nhà lửa trong kinh Pháp Hoa của 
vua Trần Thái Tông, Trần Minh Tông và viết Pháp Hoa 
Khoa Sớ của ngài Pháp Loa đệ nhị Tổ của Thiền phái Trúc 
lâm Yên Tử, những điều nây chứng tỏ rằng, giáo nghĩa 
Pháp Hoa đã có những ảnh hưởng nhất định vào thời đại 


Phật giáo thời Trần. 


Vào đời Lê, Minh Châu - Hương Hải (1628-1715), đã chú 
giải kinh Pháp Hoa đầu tiên bằng tiếng nôm (Hương Hải 
Thiền Sư Ngữ Lục, Cảnh Hưng Bát Niên, Tuế Thứ Đinh 
Mão, Ngũ Nguyệt, Cát Nhật Từ Pháp Soạn Thuật - Cảnh 
Hưng 8 - 1747). 


184 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Minh Dung - Pháp Thông đời Lê Thuần Tông (1732 - 
1735), đã khắc in Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh vào 
năm 1734. Bản gỗ nầy hiện đang tàng trữ tại chùa Phật 


Quang, thị xã Phan Thiết. 


Ở Triều Gia Long (1802 - 1819), có Thanh Đàm Tỷ kheo 
và Giác Đạo - Minh Chánh Thiên sư đã viết Pháp Hoa Đề 
Cương. Trong phần Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Tông Chỉ 
Đề Cương Tự, Sa môn Thanh Nguyên, đã ghi bài kệ 
chứng minh cho Pháp Hoa Đề Cương như sau: 

“Đề cương ngọc trụ Diệu liên hoa 

Năng sử ngô vi tích biện hòa 

Nhị thập bát châu uyên nguyện hải 

Đại thiên sa giới hội tâm cơ. 

Năng nhân Hỏa thượng mình tương thọ 

Đa Bảo Nhự Lai mật hộ gia 

Khiển ngã tâm lai mình tá sử 


Tán dương Diệu pháp, tán Liên hoa”. 


Thích Thái Hòa 185 


Nghĩa là: 


“Diệu liên hoa để cương kinh ngọc 

Khiến ta thấy rõ báu Biện Hòa 

Biển nguyện thâm sâu hai tám phẩm 

Đại thiên sa giới hội tâm cơ. 

Hòa thượng Năng nhân thâm thọ ký 

Đa Bảo Nhự Lai mật gia hộ 

Khiến rõ tâm ta từ đâu đến 

Ngợi ca Diệu pháp với Liên hoa). 
Và Sa môn Thanh Nguyên đã nói về kinh Pháp Hoa rằng: 
“Kinh Pháp Hoa là việc làm chân thực và duy nhất của 
chư Phật, là Pháp môn chủ yếu của Bồ tát, là Pháp chân 
nhự bình đẳng của Như Lai, do thương chúng sanh mà 
khai mở, chỉ bày, chứng ngộ và hội nhập. Lúc chự Phật 
diễn thuyết Pháp nầy, thường chẳng báo trước. Khi chúng 
sanh tu tập thường xuyên đối với Pháp nây, thì sẽ được 


thọ ký quả vị giác ngộ tương la†`. 


Và Sa môn Thanh Nguyên giải thích ý nghĩa Diệu Pháp và 


186 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Liên Hoa như sau: “Diệu Pháp là huyền vi khó diễn bày và 
là Pháp rộng lớn cao vời. Liên hoa là tại bùn bất nhiễm, 
hương thơm ngào ngạt. Diệu Pháp Liên Hoa, rộng lớn 
chứa hàm pháp giới, bao trùm các cối nước của đức Như 
Lai, nhiều như vì trần. Sáng tròn, chiếu khắp hà sa, Bát 
nhã, Bô đề đêu đây đủ. Chư Tổ vì nghĩ đến chúng sanh, 
thương họ tha thiết, nên mới mở bày văn cú, giúp biết 
ngôn âm. Nhưng than ôi, chẳng khác nào xuống biển mò 
châu, đào non lấy ngọc!”. (Hoàng Triều Gia Long, thập 
bát niên, bát nguyệt cốc nhật = Triều Hoàng Đề Gia Long, 


năm thứ mười tám (1819), tháng §, ngày lành). 


Ở trong phần Tổng Tiêu Pháp Dụ Kinh Đề Mục của Pháp 
Hoa Đề Cương, Sa môn Thanh Đàm và Thiền sư Minh 
Chánh đã giải thích đề kinh Pháp Hoa như sau: “Diệu 
Pháp là chỉ cho pháp chân thực. Pháp ấy chính là tâm 
thanh tịnh xưa nay. Tâm ấy xưa nay vốn không sanh, 
không diệt, không sạch, không nhớp, không thêm, không 
bớt, tại phiên não không loạn, tại trần lao không nhiễm. Vì 


vậy, gọi tâm ấy xưa nay thanh tịnh là vậy. 


Lại nữa, tâm nây là bản nguyên của chư Phật, là Phật tính 


Thích Thái Hòa 187 


của chúng sanh. Tròn đông thái hư, lớn không bờ mé. Linh 
linh lặng lặng, suốt kim suốt nay. Yên yên lắng lắng, chính 
là không, chính là sắc. Tâm thức không thể phân biệt, nghĩ 


lường mà có thể biết được. 


Đức Thế Tôn, muốn dùng một việc lớn duy nhất là đem 
tâm nầy mà trao cho Bồ tát, tạo thành hạt nhân tâm địa, 
và làm căn bản cho tác nhân tu tập, về sau tu chứng mới 
có thể thành tựu địa vị của đạo quả giác ngộ. Vì vậy, gọi 
là Diệu pháp”." 

Như vậy ta thấy, vào Triều Gia Long, kinh Pháp Hoa đã 
được giảng dạy và truyền bá rộng rãi trong những thành 
phần học Phật, tu Phật và họ đã thâm nhập Diệu pháp một 


cách sâu xa. 


Triều Minh Mạng (1820 - 1840), ngài Tánh Thiên - Nhất 
Định (1784 - 1847), đã được vua Minh Mạng cung thỉnh 
làm Tăng Cang Linh Hựu Quán và chùa Giác Hoàng ở Đại 


Nội và là vị Tô khai sơn Tô đình Từ Hiêu, Huê, vào thời 


5 Tổng Tiêu Pháp Dụ Kinh Đề Mục - Pháp Hoa Đề Cương - Việt 
Nam Phật Điển Tùng San Chi Tam. 


188 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 
Thiệu Trị, năm 1843, sau khi đã gởi thư đến vua Thiệu Trị 
(1840 - 18547), xin từ nhiệm chức vụ Tăng Cang của các 
chùa quốc gia, Ngài đã thọ trì đọc tụng miên mật kinh 
Pháp Hoa, đến nỗi Tương An Công - Miên Bửu hoàng tử 
thứ bảy con vua Minh Mạng vô cùng kính mến và có bài 
thơ tặng như sau: 

“Dạ tụng Pháp Hoa kinh 

Chân tâm bạch luyện tỉnh 

Phòng vô phiến trần nhập 

Bích quải điểm đăng mình. 

Tích hữu Uyên Minh thức 

Tâm như Huệ Viễn thỉnh 

Chúng nhân đô ngột ngột 


Yên đắc thấu sinh sinh”. 
Nghĩa là: 


“Đêm tụng kinh Pháp Hoa 


Chân tâm tinh luyện đa 


Thích Thái Hòa 189 

Không còn vi trần hoặc 

Vách treo ảnh đèn pha. 

Dấu tích Uyên Minh biết 

Tâm đồng Huệ Viễn xưa 

Người đời nhiều phiên lụy 

Khó hiểu lễ sinh ra”."" 
Qua bài thơ của Tương An Công - Miên Bửu cũng đã giới 
thiệu cho ta biết rằng, kinh Pháp Hoa không phải chỉ có 
ảnh hưởng ở trong tầng lớp Tăng sĩ bấy giờ mà còn ảnh 


hưởng đên những giai tâng quí tộc và trí thức của xã hội 


đương thời nữa. 


Triều Tự Đức (1847 - 1883), có ngài Pháp Liên dịch kinh 
Pháp Hoa băng thẻ thơ lục bát, gọi là Pháp Hoa Quốc Ngữ 


Kinh, xong năm 1§48 và In năm 1856. 


Triều Thành Thái (1889 - 1907) và Khải Định (1916 - 


1925), NI trưởng Diên Trường, sinh năm 1863, con của cụ 





” Đặc San Kỷ Niệm 150, Ngày Tổ khai sơn chùa Từ Hiếu viên tịch, 
ấn bản PI 2541 — 1997 


190 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Hồ Đắc Tuấn và bà Công Nữ Thức Huấn, ở làng An 
Truyền, Thừa Thiên, năm 36 tuổi đầu sư xuất gia với ngài 
Hải Thiệu - Cương Kỷ chùa Từ Hiếu, sau đó đã được bổn 
sư cho thọ Sa-di-ni với pháp danh Thanh Linh, tự Diên 
Trường. Bà tu tập rất tinh cần, nên đến năm Duy Tân thứ 4 
(1910), được bốn sư cho thọ Tỷ kheo ni, Bồ tát giới tại giới 
đàn Quảng Nam, do Hòa thượng Vĩnh Gia làm đàn đầu. 


Bà là vị Tỷ kheo ni đầu tiên trên đất Thuận Hóa vào Triều 
Duy Tân. Năm Ất Sửu (1925), bà đã cung thỉnh ngài Tâm 
Tịnh chùa Tây Thiên và ngài Huệ Pháp chùa Thiên Hưng, 
đến chùa Trúc Lâm, Huế, để chứng minh lễ khai kinh cho 
bà tụng kinh Pháp Hoa, tụng xong bộ kinh Pháp Hoa đúng 
ngày rằm tháng tư, bà làm lễ tạ ơn hai Ngài chứng minh và 


Đại chúng xong là an nhiên thị tịch. 


Việc Ni trưởng Thanh Linh - Diên Trường cung thỉnh Hòa 
thượng Tâm Tịnh và Huệ Pháp chứng minh lễ khai kinh 
Pháp Hoa cho bà thọ trì, trước khi viên tịch, đã giúp cho ta 
biết rằng, kinh Pháp Hoa vào thời kỳ nầy không phải chỉ là 
học thuật, hay nghiên cứu mà đã trở thành tín ngưỡng và 


cuộc sống tâm linh cho Tăng Ni và Phật tử ở thời kỳ nây. 


Thích Thái Hòa 191 


Trường Phật học đầu tiên ở trên đất Thuận Hóa vào các 
Triều Thành Thái (1889 - 1907), Duy Tân (1907 - 1916), 
Khải Định (1916 - 1925) là trường Phật học Thiên Hưng, 
do ngài Huệ Pháp làm chủ giảng, gồm các môn học như: 
Luật Tứ Phần, Giới kinh Phạm Võng, kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, kinh Pháp Hoa,... và Ma-ha Chỉ Quán của Trí 
Khải (S31 - 597). 


Triều Bảo Đại (1925 - 1945), các Hội Phật Học Nam, 
Trung và Bắc ra đời vào những năm đầu Thập niên ba 
mươi, để chân hưng Phật giáo, các trường Phật học được 


mở ra đê đào tạo Tăng tài. 


Năm 1934, kinh Pháp Hoa đã được đưa vào giảng dạy 
trong chương trình Đại học Phật giáo năm thứ tư, tại 
trường An Nam Phật Học Trung Kỷ, cơ sở đặt tại chùa 
Trúc Lâm và kinh Pháp Hoa Huyền Nghĩa, kinh Pháp Hoa 
Khoa Chú được đưa vào chương trình hậu đại học cho các 


nghiên cứu sinh vào năm thứ ba. 


Năm 1944, kinh Pháp Hoa Văn Cú được đưa vào giáo 
trình dạy năm Cao Đăng thứ hai, tại Đại Tòng Lâm Kim 


Sơn ở làng Lựu Bảo, Hương Trà, Thừa Thiên. 


192 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Vào ngày 10, tháng 4, Bảo Đại năm thứ 9 (1933), Hòa 
thượng Thanh Hanh, chùa Vĩnh Nghiêm ở Bắc Kỳ đã viết 


lời dẫn tựa của Pháp Hoa Đề Cương để khắc in. 


Trong lời dẫn tựa, Hòa thượng Thanh Hanh viết về kinh 
Pháp Hoa như sau: “Chư Phật xuất hiện trong đời, vì một 
đại sự nhân duyên là muốn cho chúng sanh khai, thị, ngộ, 
nhập sự thấy biết của Phật. Nhưng đoạn kinh trên cũng là 
cương lĩnh chủ yếu của toàn bộ, các nhà chú giải lẫy yếu 


chỉ này để giải thích rộng rãi kinh này. 


Do đó, biết răng chư Phật nói ba câu hỏi, chín ví dụ, hội 
tam thừa về nhất thừa, dẫn quyền thừa vào Thật đạo là để 
khai thị, khiến chúng sanh biết được mặt mũi xưa nay, mà 


ngộ nhập cái thấy, cái biết của Phật. 


Quán xem thời Phật còn tại thế, hàng Thanh văn nghe lần 
thứ hai liền giác ngộ, liền được đức Phật thọ ký, cho đến 
tất cả chúng sanh nghe một câu, một bài kệ của kinh này, 
khởi một niệm tùy hỷ, đức Phật liền huyền ký cho họ. Đó 


là một đại sự nhân duyên rôt ráo vậy”. 


Qua lời tựa ấy, ta biết rằng, kinh Pháp Hoa ở thời kỳ nây, 


Thích Thái Hòa 193 


các Tăng sĩ đã thâm nhập và hành trì hêt sức uyên áo. 


Ở Bắc Kỳ, năm 1934, Hội Phật Giáo Bắc Kỳ được thành 
lập. kinh Pháp Hoa đã được đưa vào trong giáo trình Phật 
học, để giảng dạy cho học Tăng Trung học năm thứ nhất, 


Pháp Hoa Tri Âm năm thứ hai. 


Năm 1937, Cư sĩ Đoàn Trung Còn đã dịch kinh Pháp Hoa 
từ bản tiếng Pháp Le Lotus de la Bonne Loi của Học sĩ 
Hàn Lâm Viện E. Burnouf. Bản Pháp ngữ này là dịch từ 
bản Phạn ngữ của Népal phát hiện năm 1925. 


Năm 1943, Pháp Hoa Đề Cương của Thanh Đàm, do Hội 
Bắc Kỳ Phật Giáo khắc ¡n và ấn hành. 


Năm 1964, kinh Pháp Hoa Huyền Nghĩa do Chánh Trí - 
Mai Thọ Truyền dịch, giảng và ấn hành. 


Vào những năm 1977 đến 1980, kinh Pháp Hoa Giảng Lục 
của Thái Hư Đại Sư đã được Hòa thượng Thích Đôn Hậu 
giảng dạy tại Phật Học Viện Báo Quốc, Huế và kinh nầy 
cũng đã được Hòa thượng Thích Trí Nghiêm dịch ra tiếng 


Việt và ấn hành trước 1975. 


194 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Trước 1975, kinh Pháp Hoa bản của ngài Cưu Ma La Thập đã 
được Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Sư bà Thể Quán dịch ra 
Việt văn. Bản dịch của Hòa thượng Trí Tịnh được rất nhiều 


Tăng Ni và Phật tử biết đến đề nghiên cứu và đọc tụng. 


Năm 1983, kinh Pháp Hoa đã được Hòa thượng Thích Trí 
Thủ và Hòa thượng Thích Thiện Siêu giảng dạy tại Tu 
Viện Quảng Hương GIà Lam, Sài Gòn. 


Hòa thượng Thích Thanh Kiểm đã viết Đại Ý Kinh Pháp 
Hoa và Thành Hội PG T.P Hồ Chí Minh đã ấn hành 1990. 


Bản Dịch Pháp Hoa Và Lược Giải của Hòa thượng Thích 
Trí Quang, do Nhà xuất bản TP Hồ Chí Minh 1998, văn 
phong hết sức sáng sủa, cô đọng, sắc bén, lột gần hết ý 
nghĩa của các thuật ngữ và quan trọng hơn hết là có toát 


yếu từng phẩm. 


Hòa thượng Thích Trí Thủ rất tâm đắc phẩm Bồ Tát 
Thường Bắt Khinh ở kinh Pháp Hoa. Ngài đã dịch phẩm 


nầy và đã lưu hành trước năm 1975. 


Năm 2000, Hòa thượng Tịnh Hạnh, Chủ trương Linh Sơn 
Pháp Bảo Đại Tạng Kinh, do Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh 


Thích Thái Hòa J5 


Sơn Đài Bắc xuất bản, đã xuất bản đầy đủ ba bản Việt dịch 
kinh Pháp Hoa từ bản Diệu Pháp Liên Hoa Kinh của ngài 
La Thập; bản Chánh Pháp Hoa Kinh của ngài Trúc Pháp 
Hộ và bản Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh của 


ngài Xà Na Quật Đa và Cấp Đa ở Tập 34. 


Bản Pháp Hoa của ngài La Thập ở Việt Nam đã có rất nhiều 
bản dịch Việt, nhưng bản Pháp Hoa của ngài Trúc Pháp Hộ 
và Xà Na Quật Đa, Cấp Đa là bản dịch Việt đầu tiên được ấn 
hành ở trong L¡nh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. 


Ở trong Đại Tạng nây, bản Tát Đàm Phân Đà Lợi Kinh 
(Kinh Pháp Hoa), số ký hiệu 265, ở Đại Chính Tân Tu, 
mất tên dịch giả cũng đã được dịch ra Việt văn. Pháp Hoa 
Tam Muội Kinh, do Trí Nghiêm người xứ Lương Châu 
dịch vào đời Tống, số ký hiệu 269, ở Đại Chính Tân Tu 
cũng đã được dịch ra Việt văn. 

Hòa thượng Thích Thiện Siêu đã lược giải kinh Pháp Hoa 


và sau khi Ngài viên tịch năm 2001, kinh lại được Học 


Viện Phật Giáo Việt Nam tại Huế, ấn hành năm 2003. 


Hòa thượng Thích Thanh Từ đã viết Kinh Diệu Pháp 
Liên Hoa Giảng Giải, Nhà xb Tôn Giáo 2003. 


196 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã giảng kinh Pháp Hoa ở Đạo 
tràng Làng Mai năm 1991, 1992 và tại Tu viện Kim Sơn ở 
Hoa Kỳ 1993, được ghi chép lại với tên Sen Nở Trời 
Phương Ngoại, Lá Bồi xb 19? 


Hòa thượng Trí Quảng ở chùa Ân Quang Sài Gòn, đã thành 
lập Đạo tràng Pháp Hoa, sau khi du học ở Nhật về năm 
1971, và đã lược giải kinh Pháp Hoa, xuất bản năm 1999, 


Hòa thượng Thông Bửu, Trú trì chùa Quán Thế Âm, Sài 
Gòn cũng đã thành lập Đạo tràng Pháp Hoa, và thường 
giảng dạy kinh Pháp Hoa vào ngày chủ nhật trong thập 
niên 80, 90. 


Hòa thượng Nhật Quang đã dịch Pháp Hoa Đề Cương của 
Thiền sư Minh Chánh, đã được Nhà xuất bản TP Hồ Chí 
Minh, ấn hành 1999, 


Hòa thượng Trí Tịnh đã dịch và giảng Pháp Hoa Kinh 
Thông Nghĩa của Đại sư Hám Sơn - Đức Thanh, và đã 
được Nhà xuất bản Tôn giáo ấn hành 2007. 


Các Hòa thượng Từ Thông, Chơn Thiện,... cũng như 


những bậc cao đức khác trong thời hiện đại cũng đã hành 


Thích Thái Hòa 197 


trì kinh Pháp Hoa và đã có chú giảng kinh Pháp Hoa, góp 


phân to lớn vào nên Văn học Phật giáo nước nhà. 


Như vậy, ta thấy tại Việt Nam, từ thời Bảo Đại cho đến nay 
2008, kinh Pháp Hoa vào những thời kỳ nầy, không những 
được chư Tăng NI ở các Tu viên, Tự viện, Phật học viện 
các Đạo tràng Pháp Hoa được thành lập khắp các miền 
Trung, Nam, Bắc để tu tập, thọ trì, đọc tụng và diễn giảng, 


mà còn 1n ân kinh đê truyền bá một cách rộng rãi nữa. 


Ở Việt Nam suốt cả chiều dài lịch sử phát triển, kinh Pháp 
Hoa không trở thành một Tông phái đặc thù như Trung 
Hoa vào thời Trí Khải (531 - 579) và Nhật Bản vào thời 
Nhật Liên (Nichiren 1222 - 1282), nhưng kinh đã có một 
ảnh hưởng rất lớn trong đời sống tâm linh của Tăng Ni, 


Phật tử Việt Nam. 


Việc thiêu thân cúng dường của ngài Đàm Hoằng, năm 
455 TL, tại chùa Tiên Sơn, Giao Chỉ, nay là núi Lan Kha, 
tỉnh Bắc Ninh; ngài Thiệt Thành - Liễu Đạt hay còn gọi 


là Hòa thượng Liên Hoa, đã tự thiêu năm 1825, tại chùa 


”' Lê Mạnh Thát, LSPGVN 1, tr758, NXB Thuận Hóa 1999 


198 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 
Đại Giác, ở phố Cù Lao, tỉnh Biên Hòa; ngài Tuệ Pháp 
(1871 - 1927), ở chùa Thiên Hưng, Huế ở năm 1927; ngài 
Quảng Đức và các vị Thánh tử đạo khác như: Tiêu Diêu, 
Thanh Tuệ, Nguyên Hương, Quảng Hương, Thiện Mỹ, Ni 
cô Diệu Quang,... vào năm 1963, và nhiều vị khác mà lịch 
sử Phật Giáo Việt Nam chưa có cơ hội để ghi lại, đều đã 
nói lên thực hành hạnh nguyện theo Dược Vương Bồ tát 


của kinh Pháp Hoa. 


Ở kinh Pháp Hoa, việc đốt thân cúng đường của Bồ tát 
Dược Vương có một ý nghĩa hết sức thâm diệu, đó là dâng 
hiến toàn vẹn Pháp do Bồ tát chứng ngộ từ đời sống Pháp 
Hoa lên cúng dường chư Phật, để biểu lộ lòng biết ơn sâu 
xa đức giáo hóa bằng Pháp Hoa của các Ngài, cũng như 


Giáo pháp thâm diệu được chứa đựng ở trong kinh. 


Có những vị đã lập hạnh kính lễ kinh Pháp Hoa nhất tự nhất 
bái, như Hòa thượng Huệ Minh (1861 - 1939), trú trì Tổ đình 
Từ Hiếu, Huế; Hòa thượng Đức Phương, trú trì chùa Tra 
Am, Huế. Và có nhưng vị mỗi ngày đều thọ trì kinh Pháp 


” Nguyễn Hiền Đức, LSPG Đàng Trong chương 11, tr 231 - 232, 
nxb T.P 1995 


Thích Thái Hòa 199 


Hoa như Ni trưởng Thích Nữ Diệu Trí, Trú trì chùa Diệu 
Nghiêm, Huế; Ni trưởng Thích nữ Diệu Lý, Trú trì chùa 
Quang Minh, Đã Nẵng: và Cố Ni Trưởng Thích Nữ Chân 
Nguyên, Trú trì chùa Phò Quang, Huế và có rất nhiều vị 


Tăng Ni cư sĩ khác nữa, ở đây không thê dẫn chứng hết. 


Cổ Ni Trưởng Thích Nữ Chân Nguyên (1923 - 2004), mỗi 
khi thấy thân thể khiếm an, hay chuyện bất ôn xây ra ở 
trong gia tộc, hoặc bổn tự đều cung thỉnh chúng Tăng thọ 
trì kinh Pháp Hoa và sau đó mọi việc đều được bình ồn. Ni 
trưởng do hành trì kinh Pháp Hoa mà đã dự tri thời chí, 
dặn Ni chúng ngày nầy không ai được đi đâu, rồi lên 
chánh điện trì kinh và chiều viên tịch rất nhẹ nhàng, đêm 
ấy trong trượng thất an trí thi thể của Ni trưởng, tự tỏa ra 
mùi thơm của hoa sen, bấy giờ nét mặt của Ni trưởng rất 


đẹp và thân thê rât mêm mại. 


Chắc chắn, kinh Pháp Hoa đã có những ảnh hưởng nhất 
định đối với tín ngưỡng cũng như đời sống đạo đức, văn 
hóa của Tăng Ni Phật tử Việt Nam xuyên suốt qua các thời 
đại mà lịch sử Phật giáo đã đi qua, cũng như trong hiện tại 


và sẽ tiêp tục cả tương lai. 


200 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


KINH PHÁP HOA ĐỐI VỚI NGƯỜI TÂY PHƯƠNG 


Vào thế kỷ 19, vị công sứ người Anh tên Hamilton đã tìm 
thấy kinh Pháp Hoa bằng tiếng Sanskrit (Phạn), viết trên lá 
bối, thờ trong một động đá ở Népal. 


Sau đó, có 19 bản kinh Pháp Hoa chép tay bằng tiếng 
Sanskrit đã được phái đoàn người Nhật, Anh, Pháp, Đức 


nghiên cứu tìm thấy. 


Sau đó cả người Nhật và Anh đã yêm trợ cho Hội 
Nghiên cứu kinh Pháp Hoa, bốn phái đoàn gồm Nhật, 
Anh, Đức và Nga đã đến vùng Trung Á, nghiên cứu và 
tìm kiếm kinh Pháp Hoa, họ đã phát hiện ở vùng Kotan 
có sáu bộ kinh Pháp Hoa bằng tiếng Sanskrit và thêm 
một bộ Pháp Hoa Sanskrit ở Kucha (Qui Tư quê hương 
của ngài La Thập). 


Năm 1932, một bộ kinh Pháp Hoa cổ nhất được tìm thấy ở 
Kashmir nối liền với Afganistan, ta thường gọi là Pháp 
Hoa Gilgit. Bộ kinh này gồm có 1/3 chữ Magädhi, loại 
chữ cổ nhất của nước Ma Kiệt Đà, ngôn ngữ đức Phật 


thường sử dụng đề thuyết Pháp, và 2/3 ngôn ngữ Sanskrit. 


Thích Thái Hòa 201 


Kinh Pháp Hoa dịch ra tiếng Anh, hiện nay có ít nhất là 


năm bản: 


e. The Lotus of the True Law: Do Kern, nhà Phật học 
Hòa Lan dịch từ bản Phạn văn Népal, năm 1880, gồm có 


27 phẩm, hiện có ở trong The Sacred of the East. 


e_ The Lotus Scripture Essence: Bộ nây là lược dịch từ 
bản chữ Hán của ngài La Thập, gồm có 28 phẩm, hiện 
nằm trong bộ The New Test Ament of High Buddhism của 


Lichard, xuất bản năm 1900. 


e The Lotus ofthe Wonderful Law: Do hai nhà học giả 
Soothill và Kato dịch, gồm có 28§ phẩm, xuất bản tại 


London năm 1930. 


e The Lotus Sutra: Do Senchu Muarano dịch từ bản của 


ngài La Thập, Nhật Liên Tông tại Nhật xuất bản 1974. 


e. The Lotus Sutra: Do Burton Watson dịch từ bản Hán 


của ngài La Thập, xuất bản 1993. 


Kinh Pháp Hoa dịch ra tiếng Pháp, hiện nay chỉ thấy có một 


bản với tên: Le Lotus De La Bonne Loi, do Hàn Lâm Học Sĩ 


202 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


E. Burnouf dịch từ bộ Phạn ngữ Népal vào năm 1925. Bản 
dịch nầy đã được Cư sĩ Đoàn Trung Còn dịch sang Việt 


văn năm 1937. 


Ngoài ra kinh Pháp Hoa cũng đã được dịch sang tiếng Tây 
Tạng vào thế kỷ thứ 8, hiện có ở trong bộ Đại tạng Shar 
Thàn, Sde Dge, Bắc Kinh,... Kinh Pháp Hoa cũng đã được 
dịch sang tiếng Triều Tiên, năm 1463, từ bản Hán của La 
Thập, do sắc lệnh của vua Lý Thế Tổ Triều Tiên. Và kinh 
Pháp Hoa cũng đã dịch ra tiếng Mãn Châu, từ bản Hán 
dịch của ngài La Thập, hiện nằm trong bộ Ngự dịch của 


Đại Tạng Kinh Càn Long đời Thanh. 


Như vậy, ta thấy lịch sử truyền thừa và phát triển của kinh 
Pháp Hoa rất xuyên suốt và sâu rộng trong mọi thành phần 
của xã hội qua nhiều ngôn ngữ của nhiều quốc gia trên thế 
giới, không những làm nền tảng cho tín ngưỡng tâm linh, 
đạo đức vươn cao của nhân sinh, mà còn là nguồn cảm 
hứng để cho các học giả nghiên cứu trước tác, sáng tác, 
tạo nên những sinh lực văn học, nghệ thuật, đóng góp vào 


gia tài văn hóa và học thuật của nhân loại ngày nay. 


Thích Thái Hòa 203 


THƯ MỤC THAM KHẢO 


Hán Bản 


1. 


Tát-đàm-phân-đà-ly Kinh, mắt tên người dịch, số 
ký hiệu 265, tr 197, Đại chính 9. 


Chánh Pháp Hoa Kinh, Trúc Pháp Hộ dịch, năm 
286, số ký hiệu 263, tr 63, Đại chính 9. 


Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, La Thập dịch, năm 
404, số ký hiệu 262, tr 01, Đại chính 9. 


Phật Thuyết Pháp Hoa Tam Muội Kinh, Trí 

Nghiêm dịch, Lưu Tống ( 420 - 479), số ký hiệu 

269, tr 285, Đại chính 9. 

Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa kinh, Xà-na- 

quật-đa và Cắp-đa dịch, năm 601, số ký hiệu 269, 

tr 131, Đại chính 9. 

Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký, Pháp Vân soạn, đời 

Lương, tr 572, Đại chính 33. 

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa, Trí Khải 
thuyết, Tùy, số ký hiệu 1717, tr 681, Đại chính 33. 


204 


10. 


II. 


12, 


li; 


14. 


15. 


1ó. 


l1: 


Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm, Trạm Nhiên, 
Thuật, Đường, tr S15, Đại chính 33. 


Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Văn Cú, Trí Khải thuyết, 
Tùy, số ký hiệu 1719, tr 01, Đại Chính 34. 


Pháp Hoa Huyền Luận, Cát Tạng soạn, Tùy, tr 361, 
Đại chính 34. 


Pháp Hoa Nghĩa Sớ, Cát Tạng soạn, Tùy, tr 451, 
Đại chính 34. 


Pháp Hoa Du Ý, Cát Tạng tạo, Tùy, tr 633, Đại 
chính 34. 


Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Tán, Khuy Cơ 
soạn, Đường, tr 651, Đại chính 34. 


Pháp Hoa Huyền Tán Nghĩa Quyết, Tuệ Chiếu 
soạn, Đường, tr 854, Đại chính 34. 


Pháp Hoa Tông Yếu, Nguyên Hiểu soạn, Tân La, tr 
870, Đại chính 34. 


Ma-Ha Chỉ Quán, Trí Khải thuyết, tr 01, Đại chính 46. 


Pháp Hoa Nghĩa Sớ, Thánh Đức Thái Tử soạn, 
Nhật Bản, tr 64, Đại chính 56. 


Thích Thái Hòa 205 


18. 


19; 


SU), 


2D, 


25 


23. 


24. 


2: 


26. 


CN: 


Pháp Hoa Lược Sao, Minh Nhất soạn, Nhật Bản, tr 
129, Đại chính 56. 


Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Thích Văn, Nhật Bản, 
Minh Toán soạn, tr 144, Đại chính 56. 


Pháp Hoa Kinh Khai Đề, Không Hải soạn, Nhật 
Bản, tr 172, Đại chính 56. 


Pháp Hoa Kinh Khai Đề, Biến Chiếu Xà Lê Ký, 
Nhật Bản, tr 175, Đại chính 56. 


Pháp Hoa Lược Bí Thích, Trường Khoan Tam Niên 
Tứ Nguyệt Thập Tứ Nhật Ư Khuyến Tu Tự, Tây 
Minh Viện Thơ Tả Liễu, tr 183, Đại chính 56. 


Pháp Hoa Kinh Mật Hiệu, tr 1§2, Đại chính 56. 
Pháp Hoa Bí Thích, Giác Khâm?, tr 184, Đại chính 56. 
Nhập Chân Ngôn Môn Trú Như Thực Kiến Giảng 
Diễn Pháp Hoa Lược Nghi, Viên Trân, Nhật Bản, tr 
189, Đại chính 56. 

Pháp Hoa Khai Thị Sao, Trinh Khánh soạn, Nhật 
Bản, tr 255, Đại chính 56. 


Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Ưu Ba Đề Xá, Bà Sô 


206 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 


Bàn Đậu (Vasubandhu) thích, Bồ Đề Lưu Chi Cộng 
Đàm Lâm,... dịch, Hậu Ngụy, tr 01, Đại chính 26. 


28. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Ưu Ba Đề Xá, Bà Sô 
Bàn Đậu (Vasubandhu) tạo, Cần Na Ma Đề, Cộng 
Tăng Lãng dịch, Nguyên Ngụy, tr 10, Đại chính 26. 


29. Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, do Minh 
Dung - Pháp Thông khắc in đời Lê Thuần Tông 
(1732 - 1735), bản gỗ hiện đang tàng trữ tại chùa 
Phật Quang, Thị xã Phan Thiết. 

30. Pháp Hoa Kinh Tông Chỉ Đề Cương, Thanh Đàm 
Tỷ Kheo, Giác Đạo Tuân Minh Chánh Thiền Sư 
soạn, Bản khắc Hoàng Triều Bảo Đại, cửu niên, tứ 
nguyệt sơ thập nhật, Việt Nam Phật Điển Tòng San. 

31. Đại Trí Độ Luận, Long Thọ Bồ Tạo, Hậu Tần, La 
Thập dịch, tr 57, Đại chính 25. 


Phạn Bản 


32. Saddharmapundarikasutram-Buddhist Sanskrit Texts 
- No 6. 


Thích Thái Hòa 207 
Anh Bản 
33. The Lotus of the True Law: 


Do Kern, Nhà Phật học Hòa Lan dịch từ bản Phạn văn 
Népal, năm 1880, gồm có 27 phẩm, hiện có ở trong 


The Sacred of the East. 
34. The Lotus Scripture Essence: 


Bộ này là lược dịch từ bản chữ Hán của Ngài La Thập, 
gồm có 28 phẩm, hiện nằm trong bộ The New Test Ament 
of High Buddhism của Lichard, xuất bản năm 1900. 


35. The Lotus of the Wonderful Law: 


Do hai nhà học giả Soothill và Kato dịch, gồm có 28 


phẩm, xuất bản tại London năm 1930. 
36. The Lotus Sutra: 


Do Senchu Muarano dịch từ bản của Ngài La Thập, 
Nhật Liên Tông tại Nhật xuất bản 1974. 


37. The Lotus Sutra: 


Do Burton Watson dịch từ bản Hán của Ngài La Thập, 
Columbia University Press New york, 1993. 


208 Kinh Pháp Hoa Tình Yếu 
Pháp Bản 
38.Le Lotus De La Bonne LoI, do Hàn Lâm Học Sĩ E. 
Burnouf dịch từ bộ Phạn ngữ Népal vào năm 1925. 
Việt Bản 


39.Pháp Hoa Quốc Ngữ Kinh, Pháp Liên dịch từ bản 
Hán của La Thập sang chữ Nôm năm 1§48, In năm 
1856. 


40.Pháp Hoa Lược Giải, Trí Quang Thượng Nhân, 
NXB TP Hồ Chí Minh, 1998. 


41.Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Hòa thượng Thích Trí 
Tịnh dịch, NXB Tôn Giáo, 2001. 

42.Đại Ý Kinh Pháp Hoa, Thích Thanh Kiểm, Thành 
Hội PG Thành phố Hỗ Chí Minh, ấn hành 1990. 


43.Luợc Giải kinh Pháp Hoa, Hòa thượng Thích Thiện 
Siêu, Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Huế, ấn 


hành năm 2003. 


44. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải, Hòa thượng 
Thích Thanh Từ, NXB Tôn Giáo 2003. 


Thích Thái Hòa 209 


45. 


46. 


41. 


Sách 


Sen Nở Trời Phương Ngoại, Thiền sư Thích Nhất 
Hạnh, Lá bối xuất bản 19? 

Lược giải kinh Pháp Hoa, Hòa thượng Thích Trí 
Quảng, xuất bản Tôn Giáo 1999. 

Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa, Hám Sơn - Đức 
Thanh, Hòa thượng Trí Tịnh dịch và giảng, Nhà 
xuất bản Tôn giáo, 2007. 


Hoằng Tán Pháp Hoa Truyện, Đường, Huệ Tường 
soạn, tr 12, Đại chính 51. 


Pháp Hoa Truyện Ký, Đường, Tăng Tường, soạn, 
tr 48, Đại chính 5T. 


Thiên Thai Cửu Tổ Truyện, Tống, Sĩ Hành biên, tr 
Ø7, Đại chính 5T. 


Phật Tổ Thống Kỷ, Tống, Chí Bàn soạn, tr 129, 
Đại chính 49. 


Lịch Đại Tam Bảo Kỷ, Tùy, Phí Trường Phòng 
soạn, tr 22, Đại chính 49. 


210 


10. 


II. 


đó 


13. 


Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 
Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải, Nguyên, Niệm 
Thường tập, tr 477, Đại chính 49. 


Hoằng Minh Tập, Lương, Tăng Hựu soạn, tr 01, 
Đại Chính 52. 


Quảng Hoằng Minh Tập, Đường, Đạo Tuyên 
soạn, tr Ø7, Đại chính 52. 


Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục, Cảnh Hưng Bát 
Niên, Tuế Thứ Đinh Mão, Ngũ Nguyệt, Cát Nhật 
Từ Pháp Soạn Thuật - (Cảnh Hưng 8 - 1747). 


Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim, Tân Việt, 1954. 


Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam I, Lê Mạnh Thát, 
Thuận Hóa 1999, 


Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam 2, Lê Mạnh Thát, 
NXB Thành phó Hồ Chí Minh, 2001. 


Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam 3, Lê Mạnh Thát, 
NXB Thành phó Hồ Chí Minh 2002. 


Thích Thái Hòa 211 


14. 


lội 


16. 


17. 


18. 


1Ð: 


20. 


2T, 


22: 


Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, Nguyễn Lang, 
NXB Văn Học, Hà Nội 1992. 


Toàn Tập Minh Châu Huơng Hải, Lê Mạnh Thát, 
NXB Thành phó Hồ Chí Minh, 2000. 


Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục Giảng Giải, Thích 
Thanh Từ, NXB Thành phó Hồ Chí Minh, 1999. 


Thánh Đăng Ngữ Lục Giảng Giải, Thích Thanh 
Từ, NXB Thành phố Hỗ Chí Minh, 1999. 


Toàn Tập Trần Thái Tông, Nxb Tổng Hợp Thành 
phố Hồ Chí Minh 2004. 


Khóa Hư Lục, Trần Thái Tông, Thích Thanh 
Kiểm dịch, NXB Tôn Giáo, 2003. 


Toàn Tập Trần Nhân Tông, NXB Tổng Hợp 
Thành phố Hồ Chí Minh 2006. 


Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, NXB Văn Học, 2006. 


Lịch Sử Phật Giáo Đảng Trong, Nguyễn Hiền 
Đức, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1995. 


212 Kinh Pháp Hoa Tỉnh Yếu 
23. Nghiên Cứu Về Thiền Uyễn Tập Anh, Lê Mạnh 
Thát, NXB Phương Đông, 2005. 


24. Toàn Tập Toàn Nhật Quang Đài, Lê Mạnh Thát, 
NXB Tổng Hợp Thành phó Hồ Chí Minh, 2005. 


25. Lịch Sử Phật Giáo Hué, Thích Hải Ấn, Hà Xuân 
Liêm, NXB Văn Hóa Sài Gòn. 


Thích Thái Hòa 213 


Vị tính: 
Quảng Huệ - Thái Tịnh - Mãn Toàn. 
Chính tả: 
Nhuận Tâm Dung - Nhuận Bảo Châu 
Nhuận Uyên Như. 
Ấn tổng: 


Nhuận Pháp Nguyên 


